NƯƠNG TỰA 


1ác giả 
Ayya Vayama Bhikkhuni 


NƯƠNG TỰA 


Tác giả 


Ni sư Vayama 


Phước Tuệ Huỳnh Ngọc Điệp 
dịch sang Tiếng Việt dưới sự cố vấn của Ayya 
Dhammananda Theri (Ni sư Nguyên Hương) 
Thành phố Rạch Giá ngày 30 tháng 7 năm 2021 


Do nhóm Phật tử Việt Nam tại Perth in ấn tống. 
1 


Sách được phát hành do: 

Patacara Bhikkhuni Hermitage Incorporated 
36 Pilbara Crescent 

Jane Brook WA 6056 - AUSTRALIA 
Phone: + 61 459 471 047 

Email: aJahnvayama()gmail.com 


Blog: Patacarabhikkhunthermitage.wordpress.com 
Bản quyền: Ayya Vayama Bhikkhuni 2012 


Thiết kế bìa: Đại Đức Tỳ khưu Ni Seri 


Ảnh bìa: Ayya Vayama chụp ở Ni viện 
Dhammasara năm 1998 


Ảnh sau: Ajahn Vayama và Ayya Seri 


MỤC LỤC 


1. VỀ TÁC GIẢ 

2. LỜI TỰA 

3. NƯƠNG TỰA 

4. DUYÊN KHỞI XUẤT THẾ 
5. HẠNH PHÚC 

6. LỜI CẢM ƠN 


VỀ TÁC GIÁ 


NI sư Vayama sinh ngày 28 tháng I0 năm 1952 tại 
Sydney, Úc. Ni sư tốt nghiệp Đại học Sydney ngành 
Nghiên cứu Xã hội. Ni sư Vayama xuất gia vào năm 
1985 tại Sri Lanka, là tu nữ giữ 10 giới với thầy 
truyền giới là Đại Đức Piyaratana và Sư phụ là Ayya 
Khema. Ni sư Vayama đã trải qua mười năm thực 
hành ở Sri Lanka với một Ni sư người Sri Lanka. 
Năm 1998, NI sư Vayama được Hội Phật Giáo Tây 
Úc mời về để gầy dựng Ni viện Dhammasara ở 
Gidgegannup. Vào tháng 10 năm 2009, Ni sư Vayama 
đã được thọ giới Tỳ khưu Ni với thây truyền giới là 
Avya Tathaaloka ở Mỹ. Năm 2010, Ni sư Vayama rời 
khỏi chức vụ trụ trì ở NI viện Dhammasara do sức 
khỏe yếu. Hiện nay, Ni sư là Tỳ khưu Ni thường trú ở 
Patacara Bhikkhuni Hermitage ở Jane Brook, Tây Úc. 


LỜI TỰA 


Nhóm phật tử ở Patacara Bhikkhuni Hermitage cùng 
nhau xuất bản những bài pháp thoại đầu tiên của Ni sư 
Vayama để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Ni sư 
vào ngày 28 tháng I0 năm 2012. 


Ni sư Vayama đã chọn ra 3 bài pháp và chính sửa cho 
ân phâm này. Đây là món quà Pháp tuyệt vời của Ni 
sư Vayama kỷ niệm cho sinh nhật của mình. 


Chúng tôi vô cùng biết ơn Ni sư Vayama về những 
công hiến và nỗ lực của Ni sư. Ni sư là một tắm 
gương tu tập và là người gầy dựng một nơi tu tập cho 
các tu sĩ nữ gIới. 


Ni sư Vayama xuất gia là tu nữ giữ 10 giới ở Sri 
Lanka ngày L7 tháng 3 năm 1985. Ni sư đã có mười 
năm sống trong một làng quê ở Sri Lanka và một năm 
ở Tu viện Amaravavi Anh Quốc, trước khi trở về 
nước Úc. 


Bản thân Ni sư Vayama đã trải qua nhiều khó khăn 
trong việc tìm kiếm một môi trường tu tập thích hợp 
cho một nữ tu sĩ. Vào năm 1988, Ni sư Vayama được 
Hội Phật Giáo Tây Úc mời về để thành lập Ni viện 
Dhammasara ở Gidgegannup. 


NI viện Dhammasara ở Gidgegannup là một tu viện 
đào tạo băng tiêng Anh đâu tiên cho các tu sĩ là nữ 


5 


giới ở Nam bán cầu do các tu nữ điều hành. Tôi là tu 
nữ giữ mười giới thế hệ thứ hai, được xuất gia tại Ni 
viện Dhammasara vào ngày 4 tháng 7 năm 2004. Tôi 
đã được sự hướng dẫn và trợ giúp tận tình của một 
phụ nữ mẫu mực và là một người Thầy- Ni sư 
Vayama- trên đường tu của mình. Với tư cách là nữ tu 
sĩ, tôi đặc biệt đánh giá cao tính cách cởi mở, thẳng 
thắn, sáng suốt và trí tuệ của Ni sư Vayama. Ni sư đã 
khăng định, Ni viện Dhammasara là một tu viện được 
xây dựng với mục đích cho việc đảo tạo các nữ tu nên 
Ni viện này không mô phỏng theo bất cứ Tăng viện 
hoặc Cộng đồng tu nữ Anh Quốc nào. Do vậy, Ni viện 
Dhammasara được phép tự phát triển dưới sự hướng 
dẫn của chính Giáo pháp và Luật của Đức Thế Tôn. 


Tôi cũng đánh giá cao sự huấn luyện nghiêm khắc của 
NI sư Vayama trong việc chú trọng vào giây phút hiện 
tại, ở từng bước một và nỗ lực hết mình trong việc 
thực hành. 


Tháng 10 năm 2009, Ni sư Vayama đã hướng dẫn ba 
ni cô xuất gia tại Ni viện Dhammasara làm lễ thọ giới 
Tỳ khưu Ni đầu tiên của hệ phái Phật giáo Nguyên 
thủy tại Úc, và chính Ni sư cũng đã thọ giới Tỳ khưu 
Ni Nguyên thủy. NI sư Vayama là Ni sư Nguyên thủy 
đầu tiên được thọ giới trên mảnh đất quê hương 
Australia của mình. 


Ngày 28 tháng 10 năm 2012, chúng ta không chỉ 
mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Ni sư mà 
chúng ta còn tôn vinh sự lãnh đạo của Ni sư với vai 
trò nữ giới trong việc thực hành Giáo pháp và Luật. 
Chúng ta tôn vĩnh đức tin của NI sư vào Phật, Pháp, 
Tăng, lòng từ bị, sự khuyến khích và sức mạnh, sự 
công hiến và tầm nhìn, đặc biệt là khả năng giảng dạy 
giáo pháp một cách đơn giản và rõ ràng của NI sư. 


Chúng con cảm ơn rất nhiều vì sự có mặt của Ni sư ở 
đây. Nguyện cầu Ni sư luôn được sự gia hộ trên con 
đường tu tập. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho 
NI sư luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc, bình an và 
thanh thản. 


Nguyện cầu cho Ni sư sớm đạt đến Niết bàn. 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! 

Với lòng thành kính và biết ơn. 

Ngày 28 tháng 10 năm 2012 

Tỳ khưu NI Seri cùng tất cả phật tử, gia đình và bạn 


bè ở Patacara Bhikkhuni Hermitage, Jane Brook, Tây 
Ức. 


NƯƠNG TỰA 


Bài pháp này được thuyết giảng năm 1996 tại Trung 
tâm Dhammaloka của Hội Phát Giáo Táy Úc. 


Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Buddham Dhammam Sangham Namassami 


Khi bước ra khỏi tu viện, chúng ta có cơ hội nhìn vào 
chính mình và kiểm tra xem ta đang ở đâu trong quá 
trình thực hành và đặc biệt, kiểm tra xem: “ Đâu là nơi 
nương tựa của mình”. Nương tựa nơi Phật, Pháp, 
Tăng? Việc đầu tiên để ta trở thành một phật tử, đó là 
chúng ta phải quy y, nghĩa là nương tựa vào Phật, 
Pháp, Tăng và thọ Ngũ giới. 


Ở giai đoạn bắt đầu này, tôi nhớ mình có cảm giác rất 
toại nguyện khi dựa vào điều gì đó thuộc về bên ngoài 
mà tôi cho là rất tốt, rất trong sáng và cao thượng. 
Nương vào Đức Phật, một vị Phật lịch sử, Người đã 
tìm ra con đường giải thoát và là Người mà tôi có 
niềm tin tuyệt đối. Đức Phật nói, tất cả những gì mà 
người thầy có thể làm cho các đồ đệ của mình với 
lòng từ bị, Ta đã làm, Ta đã dạy giáo pháp cho các 


con, giờ là tùy thuộc các con! Cho nên, ở giai đoạn 
này, quy y Phật là nương tựa vào một Người đã chỉ ra 
con đường giác ngộ. Nhưng từ sự nương tựa đó chúng 
ta sẽ đi đâu? Việc nương tựa đó sẽ đưa ta đến đâu? Nó 
phải đưa ta đến một nơi gần nhà hơn. Nó phải đưa ta 
đến với trái tim của chính mình để sẵn sàng bắt đầu 
phát triển sự tự tin vào bản thân. Đó là chúng ta có thể 
biết được Chân Lý mà Đức Phật đã dạy, điều mà 
không chỉ một vị Phật có thể biết mà chúng ta cũng 
biết nữa. Vì vậy, chúng ta phải phát triển nơi nương 
tựa của chúng ta, tự tin vào cái biết, biết thực tế „hư 
nó là, biết thực tế thân và tâm. 


Quy y Pháp là nương vào giáo lý của Phật, vào những 
lời dạy của Đức Phật. Thật nhẹ nhõm biết bao khi tôi 
tìm được giáo pháp. Đây là những lời chỉ dẫn thật 
ngắn gọn và rõ ràng để áp dụng vảo thực tế, tôi rất 
biết ơn giáo pháp. Nhưng Đức Phật nói, giáo pháp chỉ 
là cái bè, không phải là Chân Lý, giáo pháp đưa ta đến 
Chân Lý. 


Vậy mối liên hệ của tôi với giáo pháp là gì? Tôi quan 
sát Chân Lý ở đâu? Đâu là Chân Lý đề tôi có thể quán 
xét, chiêm nghiệm, để sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng 
từ bỏ những quan kiến cũ và thử nghiệm để biết thực 
tế như nó là? 


Tiếp đến là mối liên hệ với Tăng đoàn. Các Tăng, Ni 
từ thời Đức Phật đã tiêp tục giáo lý và duy trì một 


dòng truyền thừa liên tục từ Đức Phật cho đến nay. 
Tôi vô cùng kính trọng các Tăng Ni, những vị đã thực 
hành pháp môn này. Là cư sĩ, tôi phải trải qua các 
khóa tu để tự thực hành. Và thay vì hướng ra bên 
ngoải để nhìn vào các Tăng, Ni và tự hỏi các vị ẫy đã 
tiễn bao xa, đã trong sạch đến mức nào và đã đi đến 
đâu trong pháp hành thì tôi phải chuẩn bị những câu 
hỏi đó với bên trong của chính tôi, để kiểm tra mức độ 
thanh tịnh và mức độ sẵn sàng buông bỏ của chính 
tôi! Đây là điều mà tất cả chúng ta phải làm nếu muốn 
đưa sự nương tựa ở bên ngoàải vào bên trong thành nơi 
nương tựa thật sự của mình, bắt. kế chúng ta sống 
trong chùa hay sống ngoài đời, sống cuộc đời cư sĩ 
hay cuộc đời xuất gia. 


Tất cả chúng ta cần phải kiểm tra xem nơi chúng ta 
thật sự có thể đặt trái tim mình, TƠI ta tìm thấy sự 
nương tựa hàng ngày trong cuộc sống của mình. Ngay 
cả lúc ta vừa ngôi thiền xong, cái biết là cái biết về 
hơi thở, về thực tại, về Chân Lý, hơi thở vào ra. Mỗi 
lần tâm lang thang suy nghĩ hoặc chạy theo âm thanh 
hay bắt cứ thứ gì, lúc đó ta đã rời khỏi nơi nương tựa 
thực sự, chúng ta lại nương nơi suy nghĩ của ta. Cái 
suy nghĩ hạn hẹp của chúng ta về thế gian, suy nghĩ 
của ta về cái fôi và những gì phụ thuộc vào cái của 
tôi. Do đó, tìm mỗi liên hệ của chúng ta trong mọi 
lĩnh vực để làm nơi nương tựa là một điều rất quan 
trọng đối với việc thực hành pháp môn này. 


10 


Khi còn là một ni cô trẻ ở Sri Lanka với hai tuổi hạ, 
tôi dường như đã đạt một bước tiến rất lớn. Tôi rời Ni 
viện nơi tôi xuất gia và sống ở đó trên hai năm, tôi 
chuyên đến sống với một ni cô người Sri Lanka tại 
khu làng phía Nam, một làng quê ở vùng xa hẻo lánh. 


Tôi đã được huấn luyện qua vài khóa thiền nên nghĩ 
rằng mọi việc sẽ tốt đẹp dưới sự kiểm soát của mình, 
nhưng khi bước vào làng, nơi mà tôi là một người 
ngoại quốc duy nhất ở làng, và nơi mà chỉ có một ni 
cô người Sri Lanka biết nói tiếng Anh. Tôi nhận ra 
mình ở một thế giới hoàn toàn khác lạ. Tôi nhận ra tôi 
sẽ phải liên tục tìm kiếm nơi nương tựa. Bây giờ tại 
làng này, mọi người rất tốt bụng và tử tế với tôi bởi vì 
họ chấp nhận tôi khi tôi đứng trước họ trong bộ áo tu. 
Họ không biết bất cứ gì về tôi cho nên họ sẵn lòng 
cho tôi cơ hội, và vì điều đó mà tôi mãi biết ơn họ. 


Nhưng họ cũng có nhiều kỳ vọng về việc tôi phải trở 
thành như thế nào, chăng hạn như những công VIỆC 
dân gian như đốn củi hay giặt quần áo ở giếng làng, 
hoặc thậm chí việc mà tôi chưa từng biết là bóc vỏ 
dừa. Tôi sớm nhận ra mình đang ở trong một thế giới 
mà kỳ vọng của họ và kỳ vọng của tôi rất khác xa 
nhau. Nên việc đầu tiên, tôi thử nương vào sự thông 
minh của mình. Tôi nghĩ mình là người khá thông 
minh, tôi đã biết cách làm một số viỆc. Vì vậy nên tôi 
đã không ngừng cô găng để chứng tỏ rằng tôi thật sự 
khá thông minh, rằng tôi có thê bố củi, bóc vỏ dừa hay 


II 


biết cách giặt đồ cho sạch. Nhưng kịch bản này đã 
không thực sự tìm được sự bảo đảm nào trong những 
thứ mà tôi nghĩ là tôi biết. 


Sau đó, tôi đã thử nương vào những điều mà tôi đã 
làm trước đây: Tôi đã học đại học, giữ một vài công 
việc tốt và tôi đã hoàn thành khá tốt. Tôi đã có cả một 
chuỗi những việc làm trong quá khứ mà tôi cho là nó 
rất đáng giá. Tuy nhiên đối với dân làng này thì những 
điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. 


Họ chỉ quan tâm tôi như thế nào trước mặt họ ngay 
bây giờ. Và tôi như thế nào? Tôi được cho là một ni 
cô, vậy nên tôi đã ở đây, một ni cô hai tuổi hạ, thậm 
chí không thê tụng một bài kinh đơn giản nhất mà mỗi 
đứa trẻ trong làng đã được nghe từ thuở mới lọt lòng. 
Và tôi đã ở đây. Tôi không biết làm lễ dâng hoa cho 
đúng cách. Thậm chí tôi cũng không nói được tiếng 
Sinhala (ngôn ngữ chủ yếu ở Sri Lanka). Một số dân 
làng vô cùng ngạc nhiên khi biết có loại người trên thế 
giới này không biết nói tiếng Sinhala, nên tôi thấy 
rằng cuộc sống mà tôi đã có trước khi đến đây chẳng 
có nghĩa gì cả. 


Ngay bây giờ bạn là kiểu ni cô gì? Bởi vì tôi không 
thê nói được ngôn ngữ mà tôi đã được giao việc hàng 
ngày là làm lễ Phật và khi mọi người mang thức ăn 
đến cúng dường cho chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là 
đọc kinh quy y và thọ giới bằng tiếng Pali và dẫn kinh 


12 


lễ Phật. Với lòng đây lo sợ, khi mỗi ngày tôi phải tụng 
kinh bằng tiếng Pali của người Úc, để quy y và thọ 
giới cho những người đã từng nghe kinh này từ ngày 
mới sinh ra trong ngôi chùa làng. Họ không khỏi bật 
cười khi nghe cách tôi phát âm. Tuy vậy, câu đầu tiên 
bằng tiếng Sinhala mà tôi hiểu nghĩa rất rõ là “hôm 
nay khá hơn rồi đấy” -ada tikkak hondai- là những từ 
mà dân làng nói với tôi khi họ cúng dường môi tháng 
một lần. Mỗi lần tôi đọc kinh thọ giới, có người đến 
nói với tôi “đang fikkak hondai”. Và điều này đã diễn 
ra không chỉ vải tháng mà tiếp tục trong cả năm, cho 
nên việc nương tựa vào cái Zđi là aï và những gì tôi đã 
làm trong quá khứ đã không còn hiệu quả nữa. 


Sau đó tôi thử nương vào thực tế rằng tôi là một người 
tốt. Ý tôi là tôi phải là một người tốt, tôi đã trở thành 
một ni cô, nghĩa là hiển nhiên như vậy rồi! Nhưng 
điều đó không đủ. Bởi vì họ không quan trọng là tôi 
đã từng là người tốt trong quá khứ như thế nảo, mà 
vấn đề là tôi phải ứng xử với họ như thế nào ngay 
giây phút hiện tại. Và tôi có thể nói với các bạn răng 
có rất nhiều cơ hội cho những ý nghĩ, lời nói và hành 
động bất thiện phát sinh trong hoàn cảnh tôi sống, 
không phải do lỗi của ai mà chỉ do thực tế là tôi đang 
ở trong hoàn cảnh đó. 

Tôi cố giải thích với dân làng răng trong Ni viện có 
một thời khóa biểu rõ ràng, chúng tôi phải làm việc 
theo thời gian quy định: Thời gian làm việc, thời gian 


13 


hành thiền, thời gian học giáo lý. Chúng tôi cũng quy 
định thời gian để mọi người đến gặp và để cho chúng 
tôi trợ giúp bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể. Nhưng 
đây là khái niệm khó có thể được họ chấp nhận. Do 
đó, để trở thành một người tốt, tôi phải ứng xử thế nào 
khi có tiếng gõ cửa lúc 11 giờ đêm và ai đó muốn tôi 
cầu nguyện cho con trai của họ trước chuyên đi xa? 
Hoặc tôi phản ứng thế nào khi đang lúc thiền có vài 
người đứng sát bên và hỏi nhau, “ Cô ấy đang thiền 
à?”, “Họ đang làm gì vậy, có tốt không?”... Và họ tiếp 
tục trò chuyện kiêu như vậy ngay sát bên bạn trong 
khi bạn đang ngôi thiền. Và cứ vậy, họ không làm 
phiền bạn nhiều, chỉ phiền một chút thôi, họ chỉ nói 
với nhau những câu ngăn nhưng cứ lặp đi lặp lại bên 
cạnh bạn. Vì vậy nên tôi nói răng không quan trọng 
tôi của ngày hôm qua như thế nào hay tôi của ngày 
hôm trước ra sao, mà luôn luôn là tôi ở hiện tại như 
thế nảo. 


Vì thế, tôi cần phải phát triển nơi nương tựa thật sự 
cho mình ở thời điểm hiện tại. Nơi nương tựa đó chỉ 
có thê là sự hay biết ở khoảnh khắc hiện tại và trung 
thực với khoảnh khắc đó. Bởi vì có sân hận, lo lắng, 
sợ hãi thì cũng có những trạng thái tâm thiện lành, 
hạnh phúc, vui vẻ...Nhưng chỉ khi ở khoảnh khắc 
hiện tại, buông bỏ suy nghĩ về quá khứ và không lo 
lắng quá nhiều về những gì sẽ xảy ra trong tương lai 
thì tôi mới làm được. Đó là sự ứng phó ngay tại đây 


14 


và bây giờ: Tôi đã tìm thấy nơi nương tựa thực sự của 
mình! 


Sau mười năm ở Sri Lanka, tôi đến Amaravati (một tu 
viện theo truyền thống Thái Lan ở Anh Quốc), hoàn 
cảnh ở đó ngược lại. Bây giờ tôi đã biết bóc vỏ dừa 
nhưng chẵng ai quan tâm. Họ muốn biết liệu tôi có thể 
sử dụng máy vi tính không hay tôi có thể làm được 
những việc khác như treo màn cửa hoặc phân biệt 
được màn lót và màn phủ ở phòng khách dành cho nữ 
giới. Dĩ nhiên là tôi không biết mấy thứ đó. Tôi có thể 
đón củi nhưng không ai cần củi. Cho nên ở Amaravati 
hoàn cảnh ngược lại vậy đó. Lại một lần nữa tôi thấy 
mình là một người ngoài hành tinh. Tôi đã được huấn 
luyện ở SrI Lanka, vậy mà tôi đã ở đây, một tu viện 
Thái Lan theo truyền thống Sơn Tăng, nơi mọi thứ 
đều khác. Một lần nữa tôi nhận ra mình không biết 
tụng kinh, tôi không biết làm đúng việc đúng lúc và 
lại lần nữa tôi tự hỏi, nơi nương tựa của tôi đâu? Có 
phải ở SrI Lanka, có phải là giáo pháp mà tôi học ở 
Sri Lanka? Đâu là nơi nương tựa của tôi? 


Vì vậy, một lần nữa đó chính là lúc mà tôi cần nhìn 
vào trái tim mình, nhưng lần này ngoài việc nhận ra 
sự ngu ngốc của mình tôi còn nhận ra sự hiểu biết 
trong chính bản thân tôi từ những điều tôi đã học được 
ở Sri Lanka trong mười năm qua. Tôi đã có thể thích 
ứng với cộng đồng. Tôi đã có thể hòa nhập theo nghĩa 


15 


thích nghi với cộng đông, tôi không còn cô châp vào 
những gì đúng, sai nữa. 


Do vậy, nơi nương tựa là trong cái biết, đó là phẩm 
chất của tâm từ sự kinh nghiệm và nhận biết, đó là sự 
sẵn sàng trong trái tim để quan sát thực tế, để biết ra 
sự thật ngay cả khi ta không thích nó. Sự sẵn sàng đó 
để kiểm tra mức độ thanh tịnh trong tâm của chính ta 
và cũng để đánh giá những nỗ lực mà ta đã làm. Đây 
là nơi ta tìm thấy nơi nương tựa thật sự, ngay trong 
tim mình. Nếu không thấy nó từ trong tim, chúng ta sẽ 
không tìm ra nguyên nhân thực sự, mầm mống thực 
sự của khổ đau. Bởi vì khổ đau khởi sinh từ trong tâm. 


Những sự bất toại nguyện, sự không hoàn hảo, sự 
không đạt được theo cách mình muốn đều phát sinh từ 
trong tâm, không phải từ bên ngoài. Thế giới này 
không theo cách ta muốn. Thực sự là không theo ý 
mình, lúc nảy nó là vậy nhưng sau đó nó thay đổi, nó 
chẳng bao giờ đứng yên được lâu. 


Và nếu chúng ta luôn nương tựa vào bên ngoài, nghĩa 
là chúng ta đang nhìn ra ngoài bản thân mình để tìm 
kiếm sự đau khổ, trong khi nguyên nhân của đau khô 
chính là ở trong tim chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần 
phải sống trong trái tim của chính mình. Mỗi người 
trong chúng ta cần phải không ngừng tự hỏi: Tôi đặt 
tâm tôi ở đâu? Tôi tìm nơi nào để nương tựa? 


16 


Đối với hầu hết chúng ta, có lẽ đây là lần đầu các bạn 
tiếp xúc với tu nữ Phật giáo, nên tôi muốn chia sẻ với 
các bạn vài bài kệ giác ngộ của các vị Ni thời xưa vào 
thời Đức Phật. 


Tôi rất cảm hứng khi đọc một số bài kệ này, bởi vì ta 
thấy được những khó khăn mà chúng ta đương đầu 
trong quá trình thực hành ngày nay rất giống những 
khó khăn mà mọi người phải đối mặt vào thời Đức 
Phật. Những bài kệ này do các vị Ni, những người đã 
giác ngộ, nói về lý do tại sao họ trở thành nữ tu, 
những khó khăn họ phải đương đầu trong cuộc sống 
và những khó khăn họ gặp phải trong khi thực hành. 
Tối nay tôi sẽ chọn ra vải bài phản ánh nơi nương tựa 
của các vị đó. 


Bài đầu tiên nói về sự nương tựa vào gia đình và bạn 
bè. Đối với hầu hết chúng ta, đó là một trong những 
khó khăn lớn nhất mà chúng ta cần phải vượt qua. 
Khó khăn đó là sự mong muốn nương tựa vững chắc 
và an toàn vào những người ta thương yêu. Tuy nhiên, 
khi lần đầu tiên Đức Phật nhận thức được sự khô đau 
trong cuộc sống, ngay khi còn là một hoàng tử, Ngài 
đã bắt đầu tự vẫn những câu như: Tôi dính mắc với 
vợ, với gia đình, với cha và rồi những người này cũng 
sẽ chết. Họ sẽ già, họ sẽ không tồn tại mãi mãi. Rồi ta 
cũng sẽ như họ, ta cũng sẽ không tồn tại mãi mãi. Thế 
thì tại sao ta lại đặt tất cả sự kỳ vọng, tất cả sự an toàn 
của ta vào những điều mà nó sẽ thay đổi? Và đây là 


17 


một trong những nguyên do cơ bản mà Đức Phật đã 
quyêt định rời hoàng cung, bởi vì Ngài không muôn 
nương tựa vào những điêu mà Ngài biệt răng nó sẽ đôi 
thay. 


Do vậy, vẫn đề tìm kiếm nơi nương tựa trong những 
người thân yêu của chúng ta, trong bạn bè, trong các 
mối quan hệ của chúng ta là một vẫn đề rất cơ bản mà 
tất cả chúng ta cần phải đối mặt trong cuộc sống. Cho 
dù chúng ta là người xuất gia hay cư sĩ, chúng ta cần 
phải luôn tự hỏi bản thân: Tại sao ta lại tìm nơi nương 
tựa trong những thứ mà nó sẽ thay đôi? 


Trong thời Đức Phật, có những vị nữ tu đã giác ngộ 
qua việc quán chiếu vào một điểm rất quan trọng: Đó 
là quán sâu về vô thường, về sự không chắc chắn của 
mọi thứ. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe bải kệ của một 
Tỳ khưu Ni tên Canda. Trong bài này, bà nói về lý do 
tại sao bà trở nên một nữ tu và cách bà đã được hướng 
dẫn đề thực hành. 


Canda xuất thân từ một gia đình rất nghèo, bà lập gia 
đình nhưng không có con. Có một lần dịch bệnh ập 
xuống thành phố nơi bà sống cùng với chồng, cha mẹ 
chồng và họ hàng bên chồng. Mọi người trong gia 
đình đều mắc bệnh và chết ngoại trừ Canda. Vì gia 
đình rất nghèo nên họ không có bắt cứ tài sản nào để 
Canda có thể dựa vào, bà không còn gì để sinh sống 
nên trở thành người ăn xin. Đề tôi đọc một đoạn mô tả 


18 


cuộc sống của bà như thế này:“Trước đây tôi ốm yếu 
gầy còm, một góa phụ không con cái, không bạn bè và 
không người thân. Tôi không được ai cho thức ăn hay 
quần áo. Tay cầm một cái bát và cây gậy đi xin ăn từ 
nhà này đến nhà khác, bị bỏng bởi cái lạnh và cái 
nóng, tôi lang thang xin ăn suốt bảy năm. 


Sau đó, tôi nhìn thấy một Tỳ khưu Ni, người được 
mọi KHỐNG cho thức ăn và nước uống, tôi đến gần và 

“Xin hãy cho tôi được xuất gia”. Và Patacara, với 
ln, bi mẫn, đã cho tôi xuất gia và hướng dẫn tôi 
bằng trí tuệ và sức mạnh của bà. Bà đã sách tấn tôi 
hướng đến mục đích cao cả nhất. 


Lời nói của bà rõ ràng và trí tuệ. Tôi đã làm theo lời 
khuyên của bà, một bậc thánh nhân. Và lời dạy dỗ đó 
đã không vô ích. Tôi đã chứng được Tam minh], 
không còn lậu hoặc nữa”. 


(Trưởng Lão Ni Kệ, Tiểu bộ kinh do CAF Rhys Davids and KR 
Norman dịch) 


Để giải thích bài kệ này, phần đầu bài kệ có nói, 
Canda, không có phương tiện sinh sông phải trở thành 
người xIn ăn và bà đã lang thang từ nơi này sang nơi 


Tam Minh (7ripie knowiedge): Sự tu chứng của các bậc A- 
La-Hán gồm: 1/Thần Túc minh (đi trên không, đi trên nước, 
đi xuyên tường); 2/Thiên Nhãn Minh (thấy rõ các cảnh giới); 
3/Lậu Tận Minh (không còn phiền não, nghiệp chướng) 


19 


khác chỉ với bình bát và cây gậy. Bà đi từ nhà này 
sang nhà khác để xin thức ăn qua ngày. Trong bảy 
năm bà phải chịu đựng biết bao khó khăn, không chốn 
nương thân, không người nương tựa. Trời nóng bỏng 
da, trời lạnh rét run. Thế giới của bà là một nơi đơn 
độc. Rồi vào một ngày, trên đường lang thang, bà đi 
ngang một Tỳ khưu NI, vị này là Patacara. Trước sự 
kinh ngạc của bà, bà thấy vị này cũng giống như bà, 
cũng đi khất thực với một bình bát và bộ áo tu nhưng 
VỊ này có cuộc sông nội tâm khác hoàn toàn với 
Canda. 


Canda đầy bất hạnh, đau thương và khốn khổ. Nhưng 
vị Ni này thanh thản và hạnh phúc dù cũng chỉ có một 
bình bát và bộ áo tu. Khi vị này khất thực, mọi người 
rất sung sướng dâng thức ăn. Trái lại, Canda thường 
bị họ xua đuổi, bà chỉ được những đồ ăn mà họ quẳng 
vào người bả, mọi người đối xử với bà rất tàn tệ. Và 
giờ đây bà thấy vị Ni này không có gì, bà cũng không 
có gì, nhưng trạng thái tâm hoàn toản khác biệt. 


Vì thế, bà đã đến với vị nữ tu này. Vị nữ tu này rất tử 
tế với Canda. Patacara đã chia sẻ thức ăn cho bà. 
Patacara chính là mẫu người mà Canda cần gặp, bởi vì 
chính bản thân Patacara cũng đã chịu đựng những bị 
kịch lớn trong đời mình. 


Patacara rât nôi tiêng trong các nước Phật Giáo. Câu 
chuyện của bà được kê lại đê chứng minh cho sự 


20 


không chắc chăn của cuộc sống và những khó khăn có 
thê đổ ập xuống cho một người. Trong một ngày 
Patacara đã trải qua một loạt tai nạn và bất hạnh: 
Chứng kiến chồng bị chết, hai con bị chết, cha mẹ và 
anh cũng bị chết. Do quá đau thương nên bà đã hóa 
điên. Chỉ khi gặp được Đức Phật, được nghe giáo 
pháp của Ngài bà mới lẫy lại được sự bình tĩnh. 


Đức Phật dạy rằng, trong vô số kiếp sông, nước mắt 
của bà đã chảy thành biển vì những người thân yêu đã 
mất. Bà nhận ra sự ngắn ngủi, vô thường của kiếp 
sống đối với tất cả chúng sanh. Bà quán sâu về sự vô 
thường, về tất cả những sự thay đối. Người ta yêu 
thương có thể có cuộc sống ngăn ngủi rôi chết, như 
con của bà, hay sống đến trung niên rồi chết, như 
chồng của bà, hoặc sông đến già như cha mẹ của bà, 
cuối cùng rồi họ cũng sẽ chết nên không có sự gắn bó 
bền vững nảo với những người ta yêu thương. 


Patacara hiểu rất rõ nỗi khô mất người yêu thương và 
những khó khăn khi cuộc sống thiếu văng họ. Cho 
nên, thông qua sự thực hành của mình, bà đã đạt đến 
sự giải thoát hoàn toàn. Vì vậy khi nói: “ N¡ sư 
Patacara đó, với lòng bỉ mẫn, đã cho tôi xuất gia”, cô 
nghĩa là Patacara đã cho Canda thọ giới và học pháp, 
trở thành một nI cô; “Đã dạy bảo tôi với trí tuệ và nội 
lực thâm hậu”, nghĩa là sự hiểu biết sự thật sâu sắc từ 
quá trình tu hành và nội chứng. Sự hiểu biết này 
không đến từ sức mạnh bên ngoài mà đến từ trí tuệ 


21 


của chính bà. Patacara đã hướng dẫn cho Canda: “Bà 
ấy đã sách tấn tôi tiền đến mục đích cao cả nhất”. 
Qua sự tiếp xúc rất tình cờ với Patacara, Canda đã gặp 
được một người thực sự cho bà những lời dạy cần 
thiết, không chỉ cho thực phẩm bà cần mà còn cho bà 
trí tuệ, chỉ cho bà con đường đi đến Chân Lý. Bà đã 
trở thành một ni cô, đã thực hành chăm chỉ và thấy 
được tầng sâu nhất của sự vô thường và đã hoàn toàn 
thoát khô. 


Một câu chuyện khác cùng với câu chuyện này, nói về 
một ni cô tên Sona. Bạn thử nghĩ, nghèo xơ xác như 
Canda, có một thời gian khổ như Canda thì có thê 
hiểu tại sao bà ấy muốn thành một ni cô khi những 
người thân đều đã qua đời. Còn câu chuyện của Sona, 
cũng rất thú vị khi nghĩ đến sự nương tựa vững chắc 
vào người thân. Sona xuất thân từ một gia đình 
thương gia giàu có, bà có mười đứa con. Ở Ấn độ 
ngay cả hiện nay, việc có mười đứa con và giàu có 
xem như rất may mắn. Khi vợ chồng bà đến tuôi trung 
niên, chồng bà quyết định rời khỏi gia đình để trở 
thành người tu khổ hạnh theo truyền thống Ấn Độ. 
Ông ấy không muốn thành Tăng sĩ mà muốn thành 
người tu khổ hạnh! 


Cũng thế, Sona quyết định từ bỏ gia đình và nghĩa vụ 
của mình. Bà giao chìa khóa và mọi trách nhiệm của 
bà cho các con. Bà thà lần lượt đến ở với từng đứa 
còn hơn là ôm giữ trách nhiệm một mình, cho nên bà 


2, 


chọn ra một đứa bà sẽ đến ở trước rồi sẽ lần lượt đến 
với từng đứa khác. Việc diễn ra khá tốt trong vài năm 
và sau đó Sona bắt đầu phát hiện ra cảm giác khó chịu 
của mỗi đứa con lúc bà đến ở. Đó là cảm giác oán 
giận - lại đến lượt ta nuôi mẹ, tại sao mẹ không đến ở 
với anh chị khác, mẹ lại đến nữa à?... Bạn biết câu 
chuyện này chứ? 


Với mười đứa con, Sona dần dần cảm thấy khó chịu 
khi sống chung với từng đứa. Vì vậy, mặc dù bà đã 
khá cao tuổi, bà vẫn quyết định trở thành một Tỳ khưu 
Ni bởi vì bà đã chán ngấy những đứa con của mình. 


Thế là bà đã thành một ni cô. Mặc dù lớn tuổi nhưng 
bà vẫn được chấp nhận thành Tỳ khưu Ni. Nhưng các 
Tỳ khưu Ni khác lại ngán ngẫm với Sona. Bà không 
thể làm được việc như họ mong muốn cho nên họ đối 
xử rất khắc nghiệt với bà. Sona đi đến mức tuyệt 
vọng. Bà biết mình không thê quay trở lại gia đình và 
bà biết thân thể mình đã suy yếu, nếu bà không sớm 
nỗ lực vượt qua thì sẽ là quá muộn cho bà. 


Vì vậy bà xác định dù còn bất cứ năm tháng nào còn 
lại trong cuộc đời, bà cũng phải nỗ lực hết sức có thể 
để chứng ngộ. Bà liên tục làm những công việc mà bà 
có thể làm ở chung quanh Ni viện và dành thời gian 
ban đêm để tích cực hành thiền. Do bà đã có hành 
thiền với các chư Phật ở tiền kiếp và bà đã có lời 
nguyện sẽ tiếp tục hành thiền trong kiếp tái sinh với 


23 


một vị Phật nào đó, và với sự nỗ lực tỉnh tấn đó nên 
kiếp cuỗi cùng này bả có khả năng vượt qua khó khăn 
của tuôi giả và vượt qua khó khăn của sự oán giận đối 
với con cái và đối với các ni cô khác. Bà phải làm 
việc rất khó khăn ở hai mặt: Một là với những gì phát 
sinh trong giây phút hiện tại trong tâm bà, ở tim bà. 
Hai là những khó khăn về thể chất trên thân của bà. 
Trong bài kệ, bà đã VIẾP: 


“Tôi đã sinh mười đứa con trong thân xác này, rồi khi 
già yếu tôi đến với một Tỳ khưu Ni. Vị ấy đã dạy giáo 
lý cho tôi, các Uấn, các Căn và các Chúng đại. Được 
nghe giáo lý đó, tôi đã cắt tóc và xuất gia”. Sau đây là 
lời tự sự của Sư Bà Sona: 


““[rong thời gian tu tập, tôi đã có cái nhìn thanh tịnh, 
Thiên Nhãn Thông, tôi biết những kiếp sống trước nơi 
tôi đã sống trước đây. Với tác ý và tâm tư khéo định 
tĩnh, tôi phát triển thiền quán vô tướng. Ngay đó tôi 
đã hoàn toàn giải thoát. Được thỏa mãn tôi không còn 
dính mắc nữa. 


Dưới cái nhìn Tuệ quán, Năm Thủ Uấn đã bị cắt đứt. 
Được sinh lại từ nên tảng vững vàng, Ta nay không bị 
lay Ỷ Từ nay không có chuyện phải tái sinh 


“v32 


nưa 


(Trưởng Lão Ni Kệ, Tiểu bộ kinh do CAF Rhys Davids& KR 
Norman dịch) 


24 


Tôi thấy hai câu chuyện trên rất thú vị. Câu chuyện 
thứ nhất tôi thấy thú vị với Tỳ khưu Ni Patacara, 
người đã dạy giáo lý giúp Canda giải thoát. Và câu 
chuyện thứ hai về Sona cũng rất thú vị, vì với sự 
quyết tâm chúng ta có thể vượt qua các chướng ngại. 


Còn một nơi nương tựa khác mà chúng ta thường có 
khuynh hướng dựa vào trong cuộc sông này và là một 
trong các môi quan tâm hàng đầu của mọi người, đặc 
biệt trong nền văn hóa này, đó là nương vào thân thể 
ta. Nương vào sự trẻ trung, nương vào sự khỏe mạnh 
và cảm giác rằng ta có thể giữ nó mãi mãi. Đức Phật 
nói về ba kiểu tự mãn là một trong những điều mà 
chúng ta cần khắc phục. Kiểu tự mãn thứ nhất là sự tự 
hào ở tuổi thanh xuân. Lúc trẻ ta không thích người 
già. Ta chăng nhận ra rằng, cũng như ta, họ đã có một 
thời trẻ trung, và rồi ta cũng sẽ như họ, sẽ giả đi. 


Kiểu tự mãn thứ hai là sự tự hào về sức khỏe, sự khỏe 
mạnh. Chúng ta thường hay quên rằng thân thể này là 
một thứ rất mỏng manh, dễ vỡ. Một con virus không 
thể nhìn thấy cũng có thể xâm nhập và lấy đi mạng 
sống của ta và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 
Thân thể mà chúng ta đã làm cho nó khỏe mạnh, chắc 
chăn, đã bỏ nhiều thời gian để chăm sóc nó nhưng nó 
lại không năm dưới sự kiểm soát của ta, nó đi theo 
bản chất của chính nó. Bản chất của chính nó là sự 
suy tản, hư hoại và tan rã. 


25 


Kiểu tự mãn thứ ba là sự tự hào về sự sông. Chúng ta 
luôn cho rằng ta là người được sống hoài, thậm chí 
khi có cái chết thì đó là cái chết của một ai đó và ta 
vẫn còn ở đây để nói về họ. Do vậy, rất khó để chúng 
ta ghi nhớ trong lòng, ghi nhận một cách sâu sắc rằng 
rồi sẽ có một ngày, người nằm trong quan tài kia 
chính là ta và mọi người sẽ nói: Ôi, anh nhớ không, 
một năm từ khi anh v.v... 


Và ba kiêu tự mãn này được thê hiện rât rõ trong bài 
kệ vê nàng Vimala 


“Mê say với làn da đẹp, vóc dáng thon thả, nét đẹp 
kiêu sa của mình tôi bất chấp các phụ nữ khác. Tôi tô 
điểm cho thân thể này lòe loẹt, điêm dúa. Tôi đứng ở 
cửa nhà thổ giống như người thợ săn đang giăng bẫy. 


Đê khoe thân hình, tôi ăn mặc hở hang, khêu gợi vả 
chê giêu nhiêu người. 


Hôm nay tôi đi khất thực với đầu trọc, khoác áo cà sa 
và ngồi dưới gốc cây. Tôi đã cắt đứt mọi ràng buộc, 
những ràng buộc gọi là thần linh, gọi là con người. 
Tôi đã đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Tôi đã trở nên thanh 
tịnh.” 


(Trưởng Lão Ni Kệ, Tiểu bộ kinh do CAF Rhys Davids & KR 
Norman dịch) 


26 


Trong câu chuyện của Vimala, thú vị ở chỗ khi cô 
nhận ra thân thể mình không còn như ý nữa, khi bắt 
đầu thấy nó tàn phai cũng là lúc cô bắt đầu tự hỏi về 
cuộc sống đạo đức của mình. Tuy câu chuyện của cô 
không nói đến điểm này, nhưng qua các bài kệ của 
nhiều vị khác cùng thời, chúng ta thấy mọi người đều 
có khuynh hướng chung là nhìn vào bên trong của 
chính mình. Qua việc dính mắc với thân thể, họ thấy 
được sự vô thường, sự khô đau mà Đức Phật đã chỉ ra. 


Phần hai của câu chuyện nói về sự chứng ngộ của cô. 
Vì vậy, bạn có thể thấy rằng nơi nương tựa của chúng 
ta ngày nay cũng giông với những người đã thực hành 
trong quá khứ. Chúng ta phải đưa sự nương tựa đó 


vảo trong chính trái tim ta. 


Tôi hy vọng bài giảng này sẽ có ích cho các bạn. Cầu 
mong nó sẽ giúp tất cả chúng ta tiễn đến Niết bản. 


Tử 


DUYÊN KHỞI XUẤT THẺ 


Bài pháp này được thuyết giảng ngày 17-3-1 299 tại 
Trung tâm Dhammaloka của Hội Phát Giáo Tây Úc. 


Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Buddham Dhammam Sangham Namassami 


Tôi xin đưa ra một sô suy ngẫm về giáo lý của Đức 
Phật gọi là Duyên Khởi Xuât Thê. 


Khổ là một sự cảnh tỉnh trong đời sống, nó thức tỉnh 
ta trước thực tế cuộc sống và trước những giả định về 
cuộc đời. Khi thật sự hiểu về sự khổ thì ta sẽ tự tìm ra 
con đường thoát khổ và nỗ lực tìm đến sự bình an. Vì 
thế, khổ không chỉ là bạn mà còn là người thầy giỏi 
của ta. 


Có thê hình dung sự khô giống như chuông đồng hồ 
báo thức, dù không ưa nhưng ta biết nếu không có nó 
thì ta sẽ không thể thức đúng giờ như dự định. Dĩ 
nhiên ta có thể lờ tiếng chuông, bực bội, tắt tiếng 
chuông hay bắm nút yên lặng để ngủ nướng thêm chút 
nữa, kéo dài thời gian trước khi làm việc phải làm. 
Chúng ta phải biết ơn chuông đồng hồ vì không có nó 


28 


ta sẽ không thức dậy đúng giờ. Sự khổ cũng vậy, nó 
mời ta thức tỉnh nhưng ta có tình tránh né, ta muốn bỏ 
qua hoặc trì hoãn lâu đến mức có thể. Nên thường khi 
đau khổ cận kê, ta mới nhìn nhận nó. 


Cách tiếp cận với sự khổ này được xem như một 
người thầy, được phản ảnh trung thực qua những gì 
xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật. Khi còn là một 
hoàng tử, vương phụ của Ngài đã cô bảo vệ Ngài 
tránh khỏi bất cứ điều gì có thể làm cho Ngài bắt toại 
ý hoặc không thoải mái bằng một cuộc sống vương 
giả. Bởi khi sinh ra, Ngài đã được tiên đoán sẽ trở 
thành một minh quân nếu sống trong cung điện, còn 
nếu đi tu Ngài sẽ là một bậc giác ngộ- người chỉ ra 
con đường thoát khổ. Vì muốn Ngài trở thành một vị 
vua cai trị nên vương phụ đã sắp đặt cho Ngài một 
môi trường tách biệt với ngoài đời. Ngài luôn có một 
cuộc sống đây đủ và xa hoa, bất cứ dâu hiệu nào như 
bệnh tật, thiếu thốn, giả yếu đều không thể xuất hiện 
trước mắt Ngài. Do vậy, Ngài đã không biết là mỗi 
con người khi sinh ra đều phải già đi. 


Cho đến khi Đức Phật du hành ra khỏi hoàng cung và 
tận mắt thấy thế giới bên ngoài. Qua sự tiếp xúc, Ngài 
mới phát hiện ra già, bệnh, chết. Ngài thấy người già 
lưng còm, răng rụng, tóc bạc. Ngài thấy người bệnh, 
không được nằm trong bệnh viện sạch sẽ, đẹp đễ mà 
năm trên đống phân của mình, bốc mùi hôi thối, ruỗi 
nhặng chung quanh. Ngài thấy người chết. Ba cảnh 


29 


tượng này đã làm Ngài chấn động, bởi vì Ngài chưa 
từng thây cảnh này bao giờ. 


Chúng ta có thê tự hỏi, ồ, có lẽ hơi cường điệu, đến 
hai mươi tuổi rồi làm sao Đức Phật lại không biết về 
tuổi già chứ? Nhưng nếu tự ta suy ngẫm lại thì ngay 
cả khi ta biết con người chết hàng ngày, chết trẻ, chết 
khi mới sinh, chết ở tuổi 4rung niên, chết già, chết bất 
ngờ mà ta vẫn còn nghĩ rằng ta sẽ không chết! 


Ta luôn cho rằng cái chết là của ai đó. Ngay cả khi ta 
biết con người sẽ bệnh, bệnh đến liệt giường không tự 
lo được, ta vẫn cứ nhằm mắt lờ đi hoặc hy vọng điều 
đó sẽ không xảy ra với mình. Và dù biết mỗi chúng ta 
sống đến một lúc nào đó rồi sẽ giả, Sẽ mất đi sức 
mạnh và sinh lực đã từng có, nhưng ta vẫn nhắm mắt 
trước quy luật này. Ta quay ngược chúng lại: Ta 
nhuộm tóc, mặc quân áo làm sao để che những khuyết 
điểm trên cơ thể. Ta vẫn có nhắm mắt lại trước quy 
luật của cuộc sống! 


Bản thân tôi, dù đã có chút hiểu biết quy luật của cuộc 
sống nhưng tôi vẫn nhận lẫy đau khổ, nó vào thắng 
gia đình tôi trước khi tôi thật sự hiểu rằng nó dảnh 
riêng cho tôi và của tÔI. Đối với hầu hết chúng ta, sự 
khổ đến ngay trước cửa hoặc vào ngay trong nhà, vào 
ngay trong tâm hay trong thân của chính ta trước khi 
ta nhận ra nó. Kinh nghiệm bản thân tôi ở tuổi hai 
mươi, khi tôi đang khao khát thấu hiểu đời và đã biết 


30 


con đường nào dẫn đến sự bình an trong cuộc sống, 
tôi đã du hành đến Ấn Độ và bị choáng ngợp bởi 
những sự khổ mà tôi thấy ở đó. Làm sao con người có 
thê sông khổ đến như thế! Điều đó đã làm tôi sụp đồ. 


Trong thời gian ở Ấn Độ tôi bị bệnh rất nặng, đến nỗi 
tôi phải trở về nhà sớm hơn dự định để trị bệnh. Tôi 
mới thấy rằng ngay cả một người như tôi cũng có thê 
mắc bệnh. Sau nảy, khi nhìn vào cách tôi đối mặt với 
sự khổ mà tôi đã từng thấy trước đây với sự khổ trong 
chính cuộc đời tôi bây giờ khi đã khỏi bệnh, tôi mới 
thấy rằng khuynh hướng tâm là có tìm cách đề sắp xếp 
các mảnh ghép đời mình hầu làm quên đi những đau 
khổ mà tôi đã từng chứng kiến. 


Bây giờ làm sao tôi có thể thu xếp cuộc sống của tôi 
để có thể có gắng có chút hiểu biết khổ đau và làm 
điều gì đó để giảm bớt nó mà không làm chao đảo con 
thuyền đời tôi? Khi trở lại Úc, tôi thấy nơi này thật tốt 
mà trước đây tôi không nhận ra. Vậy làm sao tôi có 
thể dàn xếp những điều này mà không quá xáo trộn 
đến cuộc sống của chính tôi? Và khi trải qua sự đấu 
tranh về cách tôi sẽ làm điều này như thế nào thì cha 
tôi, người bạn thân thiết nhất của tôi đã nói: “Thật sự 
cha không hiểu con đã trải qua những gì nhưng bất cứ 
quyết định nào của con, cha cũng đều ủng hộ”. Cha 
con tôi đã có cuộc nói chuyện này trước ngày ông 
mắt, ông bị đột quy. Do đó, khi sự khổ đến gần, chỉ 
khi tất cả các mảnh ghép cuộc đời tôi thình lình bị vỡ 


3l 


vụn khăp nơi, thì lúc đó tôi mới thật sự hiệu, à, sự khô 
cũng không chừa tôi nữa† 


Mỗi người trong chúng ta sẽ có một trải nghiệm khác 
nhau về sự khổ trong cuộc sống, không chỉ ở bên 
ngoài mà còn ở trong chính gia đình mình, trong tận 
xương tủy của ta. Và tất cả chúng ta đều muốn tìm 
một lối thoát dễ dàng. Có một cách đề né tránh sự khổ 
bên ngoài hoặc sự khổ bên trong chúng ta là thay đôi 
các điều kiện để tạm thời thoát ra khỏi sự khổ đó. 
Trong lúc ngồi thiền hoặc ngay lúc bạn đang ngồi ở 
đây, bạn nhận thức được rằng khi có sự đau nhức hoặc 
khó chịu phát sinh trên cơ thê, thì bạn cô loại bỏ nó 
bằng cách thay đổi tư thế. 


Khi có một sự không thoải mái phát sinh và ngay 
trước khi nhận ra nó, ta đã dịch chuyên để tạm thời 
cho sự không thoải mái đó qua đi. Nhưng ta không thê 
dịch chuyền liên tục để làm cho sự khó chịu của thân 
biến mất hoàn toàn. Và nếu không dừng lại một chút 
để chú \ đến trải nghiệm đó, ta sẽ bỏ lỡ một thực tế 
rằng, sự khô vốn có từ thân vật chất này. Thân này là 
khổ, ta phải thường xuyên chăm sóc và thay đôi nó để 
thoát khỏi sự khô ở đó. 


Trong thiền định ta có cơ hội để quán sát thực tế thân 
này là khổ. Và nếu ta đã có trải qua một căn bệnh, như 
bệnh mãn tính, thì những cái đau nhức sẽ không biến 
mất dù ta có thay đổi tư thế, lúc đó ta mới biết một sự 


32 


thật rằng thân này đang khô. Ngoài việc vận động để 
làm giảm sự khó chịu cho thân, chúng ta cũng thường 
hay thay đổi chỗ ở từ nơi này sang nơi khác. Ta 
chuyển đến thành phố khác, tiêu bang khác, chuyển 
đến các nơi trên thế giới với hy vọng rằng chúng ta sẽ 
bỏ lại sau lưng tất cả những khó khăn ở nơi cũ và 
chúng sẽ không theo ta đến nơi ở mới. 


Ta thay đổi công việc, thay đổi người bạn đời, chúng 
ta thay đổi đủ loại công việc nhằm mục đích thoát 
khỏi sự khổ hoặc sự bất như ý mà chúng ta đang trải 
qua trong cuộc sống. Đức Phật đã so sánh kiểu thay 
đổi này giống như một con chó bị bệnh ghẻ. Con chó 
bị ghẻ không nhận ra rằng, bệnh ghẻ là nguyên nhân 
gây ra sự khó chịu trên thân của chính nó. Vì vậy, khi 
năm trong bóng râm, nó nghĩ: “Ô, nằm trong nảy ta bị 
ngứa quá, ta sẽ ra năng năm”, vậy nên nó chuyên ra 
năng và có được chút thoải mái. Nhưng nó vân mang 
theo cái ghẻ ra năng nên sau một lúc, cái phẻ bắt đầu 
ngứa nữa và nó đứng dậy, nghĩ: “Ôi năm đây không 
được rồi, mình sẽ đi và kiếm chỗ ngồi”. Và tất nhiên, 
lúc nào con chó cũng mang theo cái ghẻ, nó chỉ di 
chuyên từ điểm này sang điểm khác mà thôi. 


Nếu chúng ta không thể di chuyển cái thân thì ta cũng 
di chuyên cái tâm. Bạn để ý trong thiền cũng vậy, khi 
bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản hoặc bạn không thê 
quán sát hơi thở, bạn sẽ tự nhủ: “ Tôi sẽ khăn gói về 


33 


nhà. Tôi sẽ đi du lịch trong tuần tới hoặc làm gì đó thú 
vị hơn”. 


Cái tâm của ta làm công việc thay đổi này, nó thay đổi 
liên tục trong đời sông. Thân ta có thê ngồi yên ở đây 
nhưng tâm di chuyên liên tục nơi này, nơi khác hoặc 
ta đi tìm sự tiêu khiển nào đó, một điều gì đó khiến 
cho tâm ta mắt đi bất kỳ cảm giác khó chịu nào mà ta 
đang gặp phải. Có vô sô thứ tiêu khiến trên đời này. 
Trên thực tế, con người đã kiếm được hàng triệu đô la 
khi nghĩ ra ngày cảng nhiều các thứ tiêu khiển cho 
những người trong chúng ta, những người muốn trốn 
khỏi những trải nghiệm trong cuộc sống. 


Bất cứ cảm giác nào mà chúng ta kinh nghiệm làm 
cho ta dễ chịu hơn, dù chỉ một chút, làm mờ đi phần 
nào sự khó chịu mà ta đang cảm nhận - có thể điều 
này xảy ra rất thường - nên khiến chúng ta nghiện nó. 
Đây là nơi phát sinh chứng nghiện. Nghiện với bất cứ 
điều gì làm giảm sự khó chịu cho ta, một sự khó chịu 
phát sinh từ bên trong khi ta phản ứng lại với những 
gì bất toại ý trong cuộc sông. Chúng ta có thể bị 
nghiện suy nghĩ giông như người nghiện thuốc phiện 
hay nghiện rượu. Chúng ta có thể nghiện thức ăn, 
nghiện với ý nghĩ “ Tôi phải có cái gì mới để cuộc 
sông tôi sinh động hơn, và tôi phải có cái to hơn, tốt 
hơn cái tôi đang có”. Đó là tất cả những cách mà ta cô 
găng trốn tránh sự đau khô. 


34 


Chúng ta không nên nghĩ rằng đau khổ chỉ có nghĩa là 
những điều khó chịu to tát xảy ra trong đời sống, chắc 
chắn là có điều đó rồi, mà nó cũng có nghĩa là bắt đầu 
băng một cảm giác bệnh tật nhỏ nhất phát sinh trong 
tâm hoặc trong thân chúng ta, ở những biểu hiện 
không rõ ràng theo cách mà ta muốn. Nó bắt đầu từ đó 
và di chuyên đến tận cùng nỗi buôn sâu sắc nhất mà ta 

có thể trải qua, giỗng như nỗi buồn mất người thân 
yêu nhất. Một trong những lý do rất quan trọng để 
chúng ta sẵn sàng nhìn nhận lại sự đau khô trong cuộc 
sông của mình, là biết được điều gì đã làm phát sinh 
những đau khổ của ta và tại sao đôi khi sự đau khổ đó 
lại lớn hơn nhiều so với những người khác. 


Một trong những phản ứng rất thường của chúng ta 
khi bất ngờ gặp phải sự đau khổ nghiêm trọng là hốt 
hoảng và suy sụp “Lại sao lại xảy ra với tôi? Tôi 
không đáng bị như thế, bất công quá!”. Chúng ta đề ý 
thấy loại tình huống này có một số điều như sau: 
Trước hết, cú sốc và nỗi sợ hãi tỷ lệ thuận với độ gắn 
bó của ta với người mà ta không muốn điều này xảy 
ra với họ. Khi người thân của ta đột ngột chết, ta đau 
đớn kinh khủng và có cảm giác: “Điều này không 
công bằng, tại sao nó lại xảy ra với tôi?”. Nhưng nêu 
không phải người thân của ta mất, như ai đó chết trên 
đường hoặc ta đọc tin trên báo, có thể cũng cùng hoàn 
cảnh như trường hợp của ta nhưng ta sẽ không bị sốc 
và uất ức đến thế, ta sẽ không cảm thấy đau khổ đến 


35 


thê, bởi vì sự găn bó của ta với người chêt đó không 
giông nhau. 


Có một điều rất quan trọng đối với chúng ta là nếu 
muốn biết con đường thoát khổ thì phải nhìn kỹ 
những gì gây ra đau khổ cho chúng ta, thấy được sự 
dính mắc của ta quan trọng như thế nào. Mức độ dính 
mắc của ta tạo ra số lượng khổ đau trong chính cuộc 
đời ta. Cho đến khi nào ta không chú ý đến sự dính 
mắc của bản thân mà ta phót lờ nó, loại bỏ nó hoặc cô 
tình tránh né trực diện với nó, thì ta sẽ không bao giờ 
biết được sự kết nối giữa mức độ khổ đau hiện diện 
trong tim ta và mức độ dính mắc của ta đối với các 
điều ta mong muốn, hoặc với những người ta mong 
muốn phải tồn tại và duy trì theo cách của ta. 


Điều chú ý tiếp theo là quán sự khổ từ trong cuộc đời 
ta, dưới dạng muốn mà không được hoặc mất cái ta 
đang có, hay là phải tiếp xúc với những điều mà ta 
không muốn tiếp xúc. Chúng ta để ý thấy rằng những 
trải nghiệm này là thách thức giả định của chúng ta vê 
cuộc sống như thế nào. Nó không công bằng! Vậy mà 
chúng ta ngộ nhận cuộc sống là công bằng. 


Có lẽ thậm chí chúng ta chưa bao giờ tự hỏi, tại sao có 
những đứa trẻ lại chết khi mới sinh hoặc mang bệnh 
ác tính hay bị dị tật bằm sinh. Và có lẽ chúng ta tự 
hỏi, cuộc sống có công băng không khi có những 
người trên thế giới này không đủ thức ăn, nước uống 


36 


hoặc không có nơi để ở. Chúng ta không bao giờ tự 
hỏi những câu như thế cho đến khi có điều gì đó ta 
cho là nó không công bằng chạm đến cá nhân ta, lúc 
đó ta mới đặt câu hỏi, ai nói cuộc đời là công bằng, 
chuyện này không nên xảy ra cho tôi, chuyện này 
không nên xảy ra cho những người tốt. Nếu tôi sống 
tốt thì tôi phải gặp những điều tốt. Nhưng khi nhìn 
chung quanh, chúng ta thấy cuộc sống không vận 
hành đúng như vậy. 


Thường những điều không vui hay xảy ra với những 
người tốt. Chúng ta không muốn phải bị như vậy, 
nhưng nó như vậy. Chúng ta phải mở rộng tầm mắt để 
nhìn thấy thực tế của cuộc sông, nhìn nó một cách 
thăng thắn để thấy rằng không có sự bảo đảm nảo cho 
chúng ta, cho những người chúng ta yêu thương và 
cho tất cả mọi người. Sự nhìn nhận này còn quan 
trọng hơn cách chúng ta làm mọi việc để mang lại một 
sự hài lòng, thay vì suy nghĩ, ôi! điều này chắc chắn sẽ 
mang lại kết quả tốt cho tôi thì ta nên nghĩ răng, 
không có gì là bảo đảm. Chúng ta làm những điều tốt, 
những điều đạo đức, những điều thiện lành đó vì mục 
đích trau dồi phẩm chất tốt đẹp vả chính những việc 
làm tốt mà ta đang thực hiện, ta đang liên quan đó, 
chúng đều cho ta một cảm giác thỏa mãn bất kế kết 
quả ra sao. Vì vậy, chúng ta liên quan nhiều vảo trải 
nghiệm ở hiện tại hơn là sự suy nghĩ về kết quả của 
nó. 


Si 


Trước hết, một trong những nghịch lý của việc nhìn 
nhận mặt tốt của sự khổ là chúng ta đừng cho nó là lỗi 
của mình. Mọi thứ xảy ra với ta thì cũng xảy ra với rất 
nhiều người khác nữa. Nó xảy ra không nhất thiết là 
vấn đề của cá nhân ta hay thất bại của riêng ta. Nếu 
chúng ta có chút hiểu biết về nhân quả, chúng ta sẽ 
biết răng không phải lúc nào ta cũng có thê biết tại sao 
một điều gì đó lại xảy ra với cuộc sống hiện tại của ta 
ngay lúc này, mà chúng ta phải tin răng đã có điều gì 
đó trong kiếp trước hoặc kiếp này đã mang lại điều 
này cho ta. Ngay cả khi chúng ta không tin vào Luật 
Nhân Quả thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng những 
thứ này không phải là tài sản riêng của cá nhân ta. Do 
đó, đừng cho nó là lỗi của mình. 


Một nghịch lý nữa là sự khổ và mầm mống của sự 
khổ, nguyên nhân của sự khô, cụ thể là sự chấp trước 
và hiểu biết sai lầm thì ai cũng có, cho nên chúng ta 
đừng xem nó là chuyện của cá nhân, kế cả tôi nữa, 
không ngoại trừ. Cùng với những thái độ ứng xử hoặc 
cách tiếp cận có vẻ nghịch lý này có thể giúp chúng ta 
thấy được tính phổ quát của sự khổ. Chúng ta hiểu 
rằng đây là một phần của việc trở thành con người. 
Khô đi cùng với việc được sinh ra. Và khi ta sống VỚI 
sự vô minh, không hiểu sự thật của cuộc sông là gì, ta 
nhất định gặp phải những đau khổ trong cuộc đời. 


Đây là tính phô quát của sự khô trong cuộc sông: Có 
điêu làm ta dê chịu, có điêu làm ta khó chịu, có điêu 


38 


tốt, có điều xấu, nhưng tất nhiên không hoàn toàn ảm 
đạm như vậy, cũng có những lúc tốt đẹp, những mối 
quan hệ tốt đẹp, có tình yêu, có tất cả những điều tốt 
đẹp đó nhưng nó không diễn ra như ước muốn của ta 
hay theo cách mà ta muốn. Vì vậy, đây là một trong 
những sự thật quan trọng chúng ta cần phải hiểu về sự 
khổ. Và cho đến khi nào ta sẵn sảng nhìn thắng vào 
điều bất toại ý đó mà không tránh né hay bỏ chạy, thì 
ta mới không bỏ qua sự nhận biết nơi ta cần phải làm 
công việc của mình, đặc biệt là trong sự chấp trước và 
quan điểm sai lầm của bản ngã. Ai trong con người 
này điều khiển cuộc đời của ta? 


Dĩ nhiên khi ta bắt đầu khám phá sự khổ, chúng ta 
không thể hiểu nó một cách hoàn toàn chỉ trong một 
cái nhìn, mà ta phải quán xét liên tục và so sánh 
những gì ta nghĩ về cuộc đời với những gì xảy ra 
trong thực tế đời sống của ta. Ta phải săn sàng mở 
rộng tầm mắt và chấp nhận cơ hội để quan sát nó, khi 
đó ta mới có thể đi đến kết luận rằng, à, điều mà tôi hy 
vọng sẽ là nơi nương tựa trong cuộc đời của tôi không 
thực sự là nơi an toàn. 


Đây là điều Đức Phật đã suy nghĩ khi Ngài phát hiện 
ra sự già, bệnh, chết. Lúc hiểu được điều này, Đức 
Phật còn rất trẻ, khỏe mạnh và cường tráng, Ngài 
đang sống trong điều kiện thuận lợi và có môi quan hệ 
tốt mà Ngài đã nhận thấy không có điều gì tồn tại mãi 
như thế, tất cả rồi sẽ thay đổi và mất đi. Ngài đã mô tả 


39 


sự mê đăm của mình với tuôi trẻ, với sức mạnh, với 
của cải vả quyên lực như thê nào và sự mê đăm vào 
những thứ đó sẽ biên mât như thê nào. 


Khi sự mê đắm với những thứ dục lạc trong cuộc đời 
ta bị lụi tàn, đó là lúc ta đi tìm một lối thoát, hướng 
đến sự thoát khô. Nhưng khi ta quay lưng lại với thế 
giới, ta sẽ đi về đâu? Nếu ta có cơ hội đến với giáo 
pháp của Đức Phật và nhận ra đây là con đường thoát 
khô, hướng đến giải thoát, thì chúng ta mới khởi lên 
niềm tin vững chắc trong tâm, vì ta nhận thấy rằng 
đây là những gì mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. 


Nhưng không có giải pháp nhanh chóng và dễ dàng 
nảo để làm ngay được điều này, mà là tôi phải thực 
hành. Đây là lời chỉ dẫn trước mặt tôi. Đây là những 
người đang thực hành pháp ở hiện tại, những người 
đang đau khổ giống như tôi và những người cũng 
đang tìm đường giải thoát. Đây là những người thầy 
và những lời chỉ dạy ngay trước tôi. Tôi có cơ hội để 
thực hành bước này. 


Khi ta tiếp nhận giáo lý, không chỉ bằng đầu óc suy 
nghĩ mà còn bằng trái tim cảm nhận và ta nhận ra 
những điều thật tuyệt vời, tim ta khởi lên niềm hân 
hoan. Một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và biết ơn 
những điều ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Và có lẽ lần 
đầu tiên, chúng ta thậm chí còn không nhận ra chúng 
ta đang tìm kiếm điều này. Nhưng khi ta tiếp xúc với 


40 


giáo lý, ta mới hiểu rằng nơi ta tìm kiếm sự nương 
tựa, sự bình yên của ta trước đây đã không được đặt 
đúng chỗ. Bây giờ ta có cơ hội để phát triển tâm mình 
một cách có hệ thống để trở nên bình yên hơn, bình 
tĩnh hơn và hiểu cuộc sống đây đủ hơn. 


Các bước đi trên con đường tu tập là: Từ việc nhìn ra 
cái khổ, ta đến với giáo lý và có đức tin, có sự tự tin, 
có niềm vui, có lòng biết ơn và có sự thanh thản để tu 
tập. Nhưng có nhiều người trong chúng ta khi tìm thấy 
giáo lý sẽ có sự hoàải ngh1. 


Vâng, giáo lý nghe có vẻ hay đấy, nhưng có đúng vậy 
không? Ý tôi là giáo lý nghe có vẻ hạnh phúc nhưng 
thật sự có hạnh phúc như vậy không? Họ có thật sự 
biết họ đang nói về cái gì không? Đức Phật có thật sự 
đã giác ngộ? Ý tôi là giáo lý có áp dụng cho thời đại 
ngày nay không. Điều này gọi là sự nghi ngờ, sự hoài 
nghi. Hoài nghi là một trở ngại, một trong những triền 
cái” trong pháp hành. Nhưng nó chỉ là một phần bản 
chất của tâm, như khi ta mua một vật gì hoặc tham gia 
vào vấn đề gì ta thường tự hỏi, nó thật sự có tốt 
không?. 


? Triền cái (obs/acles): Là những chướng ngại, ngăn che trí tuệ 
khiến con người bị vô minh che mờ không giác ngộ được. Gồm 
5 triỀn cái là tham dục, sân hận, hôn trầm-thụy miên, trạo hối 
và hoài nghi. 


4I 


Chỉ có một cách vượt qua sự hoài nghi là phải áp 
dụng và thực hành nó. Bởi vì cho dù người khác có 
nói với chúng ta về điều đó tốt như thế nào hoặc đó là 
con đường thoát khổ thì cũng không giúp chúng ta 
giải thoát, không giúp ta được bình an. Chúng ta có 
thể đi vòng quanh nơi mọi người đang thực hành, có 
thể lăng nghe giáo lý nhưng điều đó không thể giúp ta 
hết khổ, nó chỉ giúp ta một cách cạn cợt bên ngoài mà 
thôi. Nên bước tiếp theo sau khi có đức tin và cảm 
giác vui vẻ, cảm giác vui vẻ sẽ phát sinh năng lượng, 
thì ta mới thực sự tu tập. 


Đó là, trước hết phải kêm chế lời nói và hành vi của 
chúng qua một đời sống đạo đức trên nền tảng giữ gìn 
ngũ giới. Điều quan trọng nhất, ở giới thứ nhất, là cô 
găng sông một cuộc sông không sát sanh. Nếu ta nỗ 
lực sông không sát sanh thì các giới còn lại cũng đã 
bao gồm trong giới thứ nhất. Vì vậy đó là điểm khởi 
đầu. Nếu muốn đạt thành quả trên con đường này thì 
chúng ta phải chuẩn bị trau dỗi tâm trí trong thiền 
định. Cho dù chúng ta có lăng nghe giáo lý bao nhiêu 
hay suy ngẫm về nó bao nhiêu đi nữa thì cũng không 
quan trọng, vì ta cũng chỉ sử dụng một phần nhỏ của 
tâm mà thôi. 


Chúng ta cần tiếp cận với phần sâu hơn của tâm, phần 
tâm mà không có sự phân tích hay đánh giá, suy nghĩ 
hay so sánh. Đó là phần tương phản của tâm. Đó là 
phần tâm ôm giữ giáo lý và nói: “Ô, tôi thích cái này, 


42 


tôi không thích cái này. Ô, trông người đó có vẻ như 
muốn lấy cái gì, còn người này, trông bà ấy khổ sở 
như mọi khi...”. Đó là phần tâm chúng ta sử dụng 
hàng ngày, và nếu chúng ta không trau dôi tâm trí 
trong thiền định, thì giống như ta chỉ học giáo lý 
suông mà thôi. 


Vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực và dành thời gian cho 
việc huấn luyện tâm trong thiền định. Khi chúng ta 
làm điều đó, thì các bước tiếp theo trên con đường tu 
tập sẽ tự nhiên sanh khởi như: Sung suớng, an tĩnh, 
hạnh phúc và tập trung. Tất cả đó là kết quả của việc 
hành thiền. 


Sự sung sướng này là chất lượng tươi sáng, tràn đầy 
sinh lực làm cho thân cảm thấy dễ chịu. Nó cũng làm 
cho ta có hứng thú trong việc thực hành. Khi sự sung 
sướng này phát sinh, chúng ta bắt đầu thích việc ta 
đang làm, ta thích ngồi thiền. Nó không còn là những 
việc lặt vặt nữa mà là việc ta phải làm hàng ngày, 
chẳng hạn như hôm nay tôi chưa thực hiện xong việc 
nảy thì tôi quyết phải hoàn thành nó cho xong trước 
khi làm những công việc khác. Đó là một dấu hiệu rất 
tốt cho việc tự đánh giá về cách chúng ta sẽ thực hành 
điều mà ai đó đã nói với mình trước đó. 

Ngày nay họ nói rằng ti vi quấy rầy sự thiền định của 
họ. Còn trước đó, chính thiền định quấy rầy việc xem 
ti vi. Bởi vì họ không thể thiền khi phải theo dõi một 


43 


chương trình họ yêu thích, họ không thể thiền trong 
khi có một tin tức hoặc một chương trình yêu thích 
của họ đang diễn ra trên ti vi. Vì vậy, họ phải ép mình 
thiền vào những giờ không có chương trình đó. 
Nhưng giờ đây, khi họ đã kiên trì thực hành thiền, họ 
phát hiện ra rằng họ thích ngồi thiền hơn là xem tỉ vi, 
vì vậy họ tắt tỉ vi và tận hưởng sự thiền định của họ. 


Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy chất lượng sung 
sướng đang phát sinh, bởi vì thiền định trở thành một 
điều thú vị mà bạn muốn thực hiện và bạn quan tâm 
tới những khám phá trong tâm lúc thực hành thiền. 


Điều tiếp theo là sẽ khởi sinh sự tĩnh lặng, đó là một 
trạng thái bình yên ở một nơi “thật là đẹp”. Nó không 
còn là sự hoan hỷ nữa mà là sự hiểu biết rằng đây là 
trạng thái an lạc, một điều gì đó thật dễ chịu và một 
điều gì đó cần được trau dồi. Từ đó hạnh phúc phát 
sinh. 


Những gì chúng ta khám phá qua sự nỗ lực của chính 
mình chỉ có thể là sự hạnh phúc và sự an lạc trong 
chính tim ta. Sự hạnh phúc và an lạc đó không phụ 
thuộc vào thế giới bên ngoải, không phụ thuộc vào 
cuộc đời hay phụ thuộc vào con người hoặc mọi thứ 
theo cách chúng ta muốn. Trước đây, chúng ta đã bị lệ 
thuộc vào những thứ đem lại cho ta niềm vui, niềm 
hạnh phúc hay sự thỏa mãn nhất thời. Bây giờ, chúng 
ta khám phá ra rằng, chúng ta có thể có được sự hạnh 


44 


phúc, sự sung sướng và sự an lạc từ trong chính tâm ta 
mà không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài của thê 
ĐIỚI. 


Điều này mang lại sự tự tin vững chắc cho bản thân, là 
động lực mạnh mẽ để ta tiếp tục hành thiền, bởi vì 
chúng ta đang tự mình đạt được kết quả. Sự tự tin này 
làm phát sinh hạnh phúc. Hạnh phúc làm tâm ta ổn 
định hơn, tâm không dao động trước những thăng 
trầm của cuộc sống. Trong thiền định, để phát triển 
năng lượng, chúng ta phải phát triển sự sáng suốt để 
nhìn sự vật một cách trung thực hơn, ta phải duy trì 
cách nhìn này ngay cả với những điều mà ta không 
muốn thấy thay vì phải tìm cách nào đó để xoa dịu sự 
khó chịu bên trong khi gặp những điều khó khăn trong 
cuộc sống, những điều mà bản thân chúng ta không 
thích. 


Khi đã có động lực từ bên trong, có sự ồn định bên 
trong, tâm được phát triển đến mức tập trung. Tất cả 
những điều này phát sinh một cách tự nhiên để dẫn 
đến sự tập trung, sự sung sướng, sự an lạc, bởi vì đây 
là giáo lý về Nhân nào Quả nấy. Hạnh phúc là điều 
kiện cần thiết để tâm vào sâu trong trạng thái định. 

Do đó, đây không phải con đường ngày càng đau khô 
mà là con đường ngày cảng trở nên hạnh phúc, ngày 
càng không phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Chúng 
ta trở nên độc lập hơn và có sự tự tin mạnh mẽ để tiếp 


45 


tục làm việc. Tiếp theo là một cụm từ giáo lý căn bản 
trên con đường thực hành tuệ giác mà Đức Phật đã 
dạy, là “nhìn mọi việc thật sự như chúng là”. 


Trước đây, chúng ta muốn làm ngơ, muốn né tránh 
nhìn sự việc “như chúng là”. Nghĩa là, ta tránh nhìn 
vào sự già, bệnh, chết như một thực tại của cuộc sống 
đối với chúng ta và những người thân của ta. Vì vậy 
nên bây giờ ta sẵn sàng nhìn vào những điều đó, nhìn 
thật kỹ để thấy chúng một cách rõ ràng. 


Đề có cái nhìn mọi vật như chúng là, ta phải nhìn vào 
chính trong thân tâm của mình. Chúng ta quán đặc 
tính của các uân trên thân tâm nảy để thấy rằng mọi 
thứ trong thế giới thân tâm này đều luôn thay đổi, 
không có gì đứng yên, không có gì ốn định. Chúng ta 
thấy ở đây không có ai điều khiến, không có ai làm 
cho nó xảy ra theo cách mình muốn. Chúng ta thấy. có 
quá nhiều điều xảy ra trong thân tâm này ngoài tầm 
kiểm soát của ta. Chúng ta không muốn bị bệnh, 
nhưng nó vẫn bệnh. Chúng ta không muốn nó mệt 
mỏi, nhưng nó cứ mệt mỏi. Nó là vậy đó! 


Chúng ta tạo thêm đau khổ cho cuộc sống bằng sự từ 
chối hiểu biết những điều này, từ chối chấp nhận thực 
tế cuộc sống, ta luôn có chống lại nó, cỗ làm cho nó 
biến mất theo cách ta muốn. Và vì thế, ta phải nhìn sự 
vật đúng như nó là. Mặc dù qua thiền định, tâm ta có 
được sự bình an và tràn đầy năng lượng nhưng tâm 


46 


vẫn cần sự mạnh mẽ, sự sáng suốt và quyết tâm để 
duy trì cách nhìn đó, bởi vì khi trải nghiệm ở mức độ 
càng lúc càng sâu, ta sẽ thấy cuộc sống không như ta 
nghĩ. 


Cuộc sống này không tuyệt vời, không hạnh phúc, 
không hoàn hảo như những gì ta mong đợi. Bạn có thể 
làm bất cứ điều gì bạn thích, bạn có thê đi bất cứ nơi 
đâu bạn thích, bạn có thể có mọi thứ nhưng qua sự 
thực hành quán xét liên tục, ta thấy cuộc sống không 
phải như thế. 


Do vậy, giai đoạn tiếp theo phát sinh trên con đường 
tuệ quán là sự nhàm chán cuộc sống. Chúng ta thấy 
bản chất cuộc sống là vô thường, bất toại nguyện và 
vô ngã. Đây là giai đoạn tâm có thê đau khổ, bởi vì nó 
đã thấy được cuộc sông thực sự như thế nào, không 
chỉ cuộc sống bên ngoải mà là cuộc sống bên trong 
thân tâm này nữa. 


Giai đoạn nhàm chán này rất cần thiết đối với chúng 
ta để đi đến điểm kế tiếp, gọi là sự bình thản, không 
còn dục vọng hay ham muốn. Mặc dù những giai đoạn 
này qua rất nhanh, cái này chồng lên cái kia. Tất 
nhiên, chúng ta đang nói về sự nỗ lực cả đời để phát 
triển những giai đoạn này trong quá trình thực hành. 
Sự bình thản phát sinh là hệ quả của sự nhàm chán. 
Chúng ta hiểu răng cuộc đời không hoàn hảo như ta 
mong đợi, rằng những điều tốt nhất cũng chỉ là tạm 


47 


thời, rằng không có gì bên ngoài có thể mang lại cho 
ta sự thỏa mãn sau cùng. Chúng ta chỉ có thể đi vào sự 
bình an có sẵn trong tâm. Và vì vậy, sự bình thản này 
theo một nghĩa nào đó, là sự trầm tĩnh, thư thái trong 
tâm, bởi vì chúng ta không còn bị lôi kéo hay quấy 
rầy bởi sự hài lòng và không hài lòng nữa. 


Trước khi thực hành tốt điều này, chúng ta không 
thích những thứ mà không theo ý ta muốn. Chúng ta 
rất sung sướng tham gia và tận hưởng những điều 
thuận theo ý ta. Và khi có nó, ta thích nó nhưng ta 
cũng rất sung sướng để nó ra đi khi nó không còn làm 
ta thỏa mãn hoặc hài lòng với nó nữa. Nhưng sự bình 
thản phát triển trong thiền định thì khác. Sự bình thản 
này dựa trên trí tuệ, dựa trên sự nhận biết tính chất 
bấp bênh của mọi thứ trên thế gian này và hiểu rằng 
chúng ta không thê níu kéo nó, không thể điều khiển 
nó, không thể nắm giữ nó, ngay cả những điều mà 
chúng ta nghĩ chúng ta không thê sống được nếu thiểu 
chúng. Rồi sẽ có một ngày chúng ta vẫn sống tốt mà 
không cần chúng. Đó giống như thái độ của chúng ta 
khi nhìn thấy những món đồ chơi mà chúng ta từng 
chơi lúc nhỏ, lúc đó ta nghĩ nó là thứ quan trọng nhất, 
nó thật tuyệt vời đối với ta, nếu có ai giật lấy nó ta sẽ 
giận đữ, bởi vì nó thuộc về tôi, nó là eđø đồi, bạn 
không được lấy nó đi. 


Nhưng bây giờ khi nhìn những món đồ chơi như vậy, 
chúng ta không còn thích chúng nữa, chúng rât đẹp, 


48 


chúng rất vui nhưng chúng ta không giành lấy nó, 
chúng ta sẽ không gào khóc nếu ai đó lấy chúng đi, 
chúng ta chỉ nói, vâng! Đó chính là sự bình thản này, 
sự bình thản phát sinh từ sự hiểu biết trong tâm nhìn 
mọi vật thực sự như nó là. Đó là sự bình thản của trí 
tuệ. Đây là điểm rất quan trọng, bởi vì chúng ta nhìn 
nó với sự bình thản rồi dần dần những dính mắc của ta 
sẽ ngày càng yếu đi, ngay cả với những điều mà ta 
yêu mến nhất trong cuộc đời mình. 


Khi quán sâu về sự khổ, chúng ta thấy mức độ đau 
khổ của ta liên quan trực tiếp với mức độ dính mắc 
của ta. Và đây là lý do đưa ta đến với cơ hội giải 
thoát. Còn tất cả những điều khác như đức tin, niềm 
vui, thiền định, sự tập trung, thậm chí khi nhìn mọi 
thứ như nó là hay sự nhàm chán mọi thứ, đều đưa tới 
điểm mà ta có thể nói rằng, ô, tôi đang từ bỏ sự thực 
hành này, nó thật khủng khiếp, nó không - tốt! Chúng 
ta phải đạt tới điểm này, nơi mà chúng ta sẵn sàng loại 
bỏ dần những dính mắc của ta. Nhưng ta không thể 
làm điều này bằng ý muốn, mà phải bằng ý chí. Đó 
không phải vấn đề chỉ nói suông mà chúng ta phải 
thực hiện nó băng trí tuệ, ta thấy đấy, nó thực sự là 
như thế! Đây là giá trị đích thực của sự hành thiền 
ngay chính trong thân này, tâm này của ta. Khi chúng 
ta đã sẵn sàng buông bỏ, buông bỏ và buông bỏ, khi 
đó chúng ta sẽ đạt đến điểm này, tiềm năng của sự 
giải thoát, giải thoát khỏi sự khổ đề tiền đến thềm giác 
ngộ. 


49 


Con đường giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ ra là một tiễn 
trình từng bước, con đường này có bốn giai đoạn dẫn 
đến đích cuối cùng. Một số người có thê đi rất nhanh 
qua các giai đoạn này, còn người khác thì mất cả đời 
hoặc vài năm. Nhưng để thoáng có kinh nghiệm của 
giác ngộ Giải thoát- Niết bàn, lại nữa, để rõ ràng hơn 
là mình đang đi đúng đường, chúng ta có rất nhiều bài 
học mà chúng ta có thể học ngay cả trước điểm giác 
ngộ này. Bài học đầu tiên chăng có giá trị gì khi ta 
quay lưng lại với khổ đau, bởi vì khô đau là một phần 
của cuộc sống. Vì vậy chúng ta hãy có cái nhìn tốt về 
sự khổ, làm quen với nó và thực hành nó ngay Ở 
những điều không hải lòng nhỏ nhất trong cuộc sống. 


Một khi chúng ta đã thực hành quen với những sự khô 
nhỏ nhặt này, thì khi có một vẫn đề lớn xảy ra, dù có 
khó khăn hay đau đớn, thậm chí nó có thể cuốn chúng 
ta đi, nhưng nếu ta có sự chuẩn bị thì nó sẽ không 
cuốn chúng ta đi theo cách của nó. 


Điều tiếp theo chúng ta nên hiểu rằng, nếu đời là vô 
thường, bấp bênh thì ta hãy biết trân quý những gì ta 
đang có. Ta đừng xem thường bất cứ điều gì, hãy trân 
quý mọi người chung quanh ta. Đừng mong đợi mọi 
thứ đều luôn như vậy, mọi người sẽ luôn ở quanh ta, 
mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy mà chúng ta hãy tận 
hưởng tối đa những gì ta đang có. 


50 


Khi chúng ta tiếp cận cuộc sống theo cách này và hiểu 
li những 1á trỊ của nó, sẽ giúp chúng ta mở rộng tầm 
mắt trước những đau khổ của những người chung 
quanh. Chúng ta không còn quay lưng lại với những 
người mà ta có thể giúp đỡ, những người mà ta CÓ thê 
làm điều gì đó tích cực cho họ. Chúng ta hiểu rằng tất 
cả chúng ta đều đang ở cùng một con thuyền, nên 
chúng ta giữ cho tâm mình luôn phấn chấn và trong 
sáng bằng cách hiểu rõ giá trị của những điều tốt đẹp 
mà chúng ta có trong cuộc sống của mình. 


Lời dạy của Đức Phật là một giáo lý rất quan trọng, 
bởi vì cách phản ứng bình thường của chúng ta đối 
với đau khô là xem nó như kẻ thù. Nhưng nếu ta xem 
nó như một người thầy thì nó như một lời cảnh tỉnh, ta 
sẽ có rất nhiều, rất nhiều cơ hội mỗi ngày để thực 
hành và học ra bài học của mình để được an lạc hơn. 
Và cuối cùng chúng ta thiết lập được một lộ trình tu 
tập để tiến đến sự giải thoát hoàn toàn. Vì vậy, giáo lý 
này có thể mang lại lợi ích cho tất cả các bạn, nó sẽ 
giúp các bạn trên hành trình riêng của mình và nó 
giúp tất cả chúng ta đạt được kết quả Niết bàn. 


Si 


HẠNH PHÚC 


Bài pháp này được thuyết giảng ngày 1 ð-2-2005 tại 
Trung tâm Dhammaloka của Hội Phát Giáo Tây Úc. 


Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


Buddham Dhammam Sangham Namassami 


Hôm nay tôi xin nói về đề tài mà tất cả chúng ta đều 
muốn có, đó là hạnh phúc. Đức Phật nói tất cả chúng 
sanh đều tìm kiếm hạnh phúc. Có khi ta nghĩ đạo Phật 
nói nhiều về sự khổ mà ít khi nói đến hạnh phúc. Đó 
là vì giáo lý cốt lõi của đạo Phật nói về Tứ Diệu Đề Ỷ. 
Đề đầu tiên là khổ đề, . nghĩa là đau khổ là cô hữu, là 
một phân trong đời sống của chúng ta. Đức Phật đã 
chỉ cho chúng ta thấy nguyên nhân gây ra đau khổ để 
chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc cho chính ta và cho 
người khác. Do đó, giáo lý của Đức Phật chủ yếu dạy 
ta cách làm thế nào đề có được hạnh phúc. 


3 Tứ Diệu Đề (The Four Noble Truihs): Bốn chân lý cao cả về 
khổ, gồm: Khổ đề (Sự thật về khổ); Tập đế (Nguyên nhân của 
khổ); Diệt đề (Sự chấm dứt khổ ); Đạo đề (Con đường dẫn đến 
chấm dứt khổ) 


h2 


Tôi đặc biệt muốn nói về sự tương quan giữa phương 
pháp tiếp cận hạnh phúc của Phật giáo với một sô kết 
quả nghiên cứu gần đây của Tâm lý học và Xã hội học 
hiện đại. Tôi cũng xin nói về cách Đức Phật dạy 
chúng ta làm thế nào đề tạo điều kiện cho hạnh phúc 
phát sinh trong cuộc sống của chúng ta, và cách 
những lời dạy này cộng hưởng với những khám phá 
về phương thức hoạt động của bộ não con người. Và 
các điều kiện để tạo ra hạnh phúc này cũng đã được 
chứng minh qua các phương pháp điều tra nghiên cứu. 


Trong thời gian gần đây, Tâm lý học phương tây đã 
bắt đầu chú ý đến những gì làm cho con người hạnh 
phúc hơn là những gì làm cho con người đau khổ. Có 
Tất nhiều nghiên cứu trong quá khứ và những nghiên 
cứu về năng lượng trong tâm lý đã khảo sát chứng 
trầm cảm và lo âu, tìm hiểu chứng bệnh này xuất phát 
từ đâu và điều gì đã tạo ra chúng. Bởi vì chứng bệnh 
này đã tạo ra quá nhiều khốn khô trong cuộc sông của 
con người. Họ đã tốn nhiều công sức tìm hiểu và chữa 
trị những trạng thái tâm lý này. 


Các phương pháp nghiên cứu đã được phát triển theo 
thời gian để điều tra những thay đổi đang diễn ra trong 
xã hội hiện đại. Các sô liệu thống kê cho thấy, khi 
chúng ta trở nên giàu có hơn và cuộc sống của hầu hết 
mọi người ít khó khăn hơn, thì số người cho biết, họ 
đang bị trầm cảm cũng tăng theo, trong khi mức sông 
đã tăng lên đáng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. 


53 


Điều đó có nghĩa là, mức độ hạnh phúc hoặc không 
hạnh phúc mà mọi người đang báo cáo dường như 
không phù hợp với những cải thiện về mức sống 
chung. Vì vậy, Tâm lý học hiện đang sử dụng một 
cách tiếp cận khác, đó là tìm hiểu điều gì đã thực sự 
tạo ra hạnh phúc. Khi chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc 
đến từ sự sung túc và thịnh vượng, là nơi mà rất nhiều 
nguồn năng lượng trong xã hội hướng đến nhưng kết 
quả nghiên cứu dường như không cho thấy răng sự 
thịnh vượng về vật chất là điều thực sự quan trọng. 


Tất nhiên, chúng ta cần có một mức sống tương đối về 
chỗ ở, thức ăn, quân áo và thuốc men để khi ốm đau 
mọi người tương đối được thoải mái. Ngay cả trong 
đời sông xuất gia, Đức Phật cũng thấy rằng nếu người 
nảo muốn phát triển con đường tâm linh thì cần được 
sự hỗ trợ về vật chất. Đó là tứ vật dụng thiết yếu: 
Thức ăn, y phục, chỗ ở và thuốc men, những thứ ai 
cũng cần để phần nào cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Và 
chắc chắn đó là những nhu cầu tối thiểu trong xã hội, 
nơi có sẵn những thứ con người cần đến để tồn tại mà 
không phải lo lắng và vật lộn để có nó. 


Ngoài những điều cơ bản này, điều mà các nhà nghiên 
cứu tìm ra là mức độ giàu có của con người không 
đảm bảo cho mức độ hạnh phúc của họ. Các nghiên 
cứu đã chỉ ra một số khía cạnh rất thú vị khiến tâm tư 
được hạnh phúc và các khía cạnh này có tương quan 
chặt chẽ với cách tiếp cận của Đức Phật. Cơ bản, các 


54 


nhà Tâm lý học đã xác định có ba khía cạnh khác 
nhau của sự hạnh phúc. Trước hết, chúng ta nên định 
nghĩa hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là một trạng thái 
cảm xúc tích cực, lạc quan của tâm, một trạng thái mà 
ta luôn muốn giữ chứ không muốn bỏ. Chúng ta hạnh 
phúc khi có được trạng thái tâm này và muốn duy trì 
nó mãi. Theo định nghĩa này thì có nhiều kiểu khác 
nhau để giải thích sự hạnh phúc, chẳng hạn như một 
cảm giác lành mạnh, một cảm giác hài lòng với cuộc 
sông, một cảm giác khi một người cảm thấy cuộc 
sông của họ đáng giá và cảm giác của một người hài 
lòng với hoàn cảnh sống của họ. Sau đây là các cách 
mô tả sự khác nhau về hạnh phúc: 


Có ba khía cạnh của hạnh phúc được các nhà Tâm lý 
học xác định ngoài sự hài lòng về thực phẩm, chỗ ở, 
quần áo và thuốc men. Nghĩa là, vượt xa sự hài lòng 
với những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Khía cạnh 
đầu tiên là họ muốn có được trải nghiệm thú vị hơn 
cho đời sống, đó là, có đủ các thứ dễ thương. “Đủ các 
thứ dễ thương" trong đạo Phật gọi là những hưởng thụ 
trong giác quan như : Thức ăn ngon- hay ít nhất là đủ 
thức ăn theo nghĩa tương đối- hương thơm dễ chịu, 
âm thanh êm tai, cảnh đẹp, cảm giác thoải mái trong 
cơ thê và cả những suy nghĩ làm phát sinh hạnh phúc 
nữa. Khía cạnh này liên quan đến mức độ tiện nghị, 
sung túc và khả năng tạo ra nhiều trải nghiệm thú vị 
nhất có thể trong đời sống của một người. 


3ò 


Nếu nhìn quanh xã hội Úc, chúng ta thấy ngay cả ở 
nơi mà nhìn trên tổng thể mọi người đều tương đối 
khá giả, thì khả năng tạo ra những trải nghiệm thú vị 
của con nguời vẫn còn rất nhiều. Bạn nghĩ xem, một 
người có thu nhập 30.000 đô la so với một người có 
thu nhập 100.000 đô la thì đã có sự khác biệt trong 
những thứ họ mua sắm và tần suất hưởng thụ những 
điều họ thích v.v.., và chắc chăn sẽ có sự khác biệt về 
mức độ khoái cảm mà họ có thể mang lại cho bản 
thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là người có nhiều 
tiền hơn, người có thể mua nhiều thứ hơn sẽ là người 
hạnh phúc hơn! 


Điều mà các nhà Tâm lý học đã nhận ra khía cạnh kỳ 
quặc trong tâm lý con người, đó là thay vì đánh giá cái 
mình có đã đủ cho cái mình cần, đủ cho sự thoải mái, 
cho sự vui vẻ của mình, thì họ lại có một thứ gọi là 
“Jo đối chiếu”. Lo đối chiếu, nghĩa là không hải lòng 
với những gì mình đang có, dù mình đã có những thứ 
cần thiết cho nhu cầu cuộc sống nhưng lại đi so sánh 
với hàng xóm hoặc những gì mà bất cứ người nào có 
để so sánh với mình, có thể với người bạn học cũ. 
Chúng ta tự đánh giá và quyết định liệu chúng ta có 
hài lòng với những gì chúng ta có so với những gì 
người khác có hay không, ngay cả khi ta có nhiều hơn 
cái ta cần. Nếu chúng ta không có nhiều bằng những 
người khác, không nhiều như ta nghĩ, không nhiều 
như ta cảm thấy có quyên được nhiều, thì chúng ta sẽ 
không hạnh phúc với những gì ta đang có. Cho nên, 


56 


việc so sánh này là một kiêu chạy theo cho “băng chị 
băng em”. Đây là khía cạnh “lo đôi chiêu”. 


Một khía cạnh khác mà các nhà tâm lý học nhận ra 
nữa là, chúng ta so sánh những gì ta có hôm nay với 
với những gì ta có trong quá khứ. Chúng ta dựa vào 
quá khứ. Cho nên, nêu bây giờ mà ta có giống như 
quá khứ thì ta không cảm thấy tốt, bởi vì như vậy là ta 
không có “bước lên" từ những thứ ta từng có. Thí dụ, 
nêu ta không có nhà và Sông trong căn hộ một phòng 
ngủ với nhiều người, rỒi có một ngày ta có thê mua 
được một căn nhà 2 phòng ngủ với I phòng tắm đủ 
cho gia đình ta sử dụng, lúc đó ta nghĩ ngôi nhà này 
thật tuyệt, thật hài lòng làm sao! 


Nhưng nếu khi ta lớn lên trong căn nhà có 2 phòng 
ngủ và 1 phòng tắm đủ cho gia đình sử dụng, thì căn 
nhà này cũng sẽ không làm ta hài lòng, nó sẽ không 
thú vị nữa. Và cái mà ta sẽ tìm kiếm nữa là một ngôi 
nhà khác có 4 phòng ngủ và 2 phòng tắm, cũng chỉ để 
cho gia đình ta sử dụng mà thôi! Đây là cách hoạt 
động của tâm. Nó nhìn lại quá khứ và điều đó ảnh 
hưởng đến mức độ hài lòng của ta với những gì chúng 
ta đang có ở hiện tại. Vậy nên, chúng ta hãy đánh giá 
cao những gì chúng ta đang có ngay lúc nảy. 


Một điêu kỳ quặc của tâm nữa là, nó không chỉ so 
sánh với người khác, so sánh với quá khứ mà nó còn 
so sánh với những gì mà nó giả định răng sẽ đạt được 


>Ÿi 


trong tương lai. Và tâm nó thực hiện điều này để 
quyết định xem liệu những gì chúng ta đang có bây 
giỜ có thỏa mãn hay không. Và dĩ nhiên, khi tôi đang 
nói về việc tâm quyết định, thì đây không phải là việc 
so sánh một cách trí tuệ mà tất cả sự so sánh đó đều ở 
mức độ rất vô thức, một sự tìm kiếm thứ hạnh phúc 
trốn tìm, một sự thỏa mãn khó nắm bắt mà chúng ta 
có thê tìm thấy qua những gì chúng ta hưởng thụ. 
Nhìn vào tương lai, nêu mọi người nghĩ rằng nó đã đủ 
tốt rồi, không cần cải thiện thêm gì nữa, thì không có 
chuyện ngôi nhà 4 phòng ngủ lại có thêm bê sục hay 
phòng xông hơi khô hay thêm vào bất cứ thứ gì mà 
chúng ta nghĩ là đã xong, đã hoàn thiện và kết thúc 
nó. Lại một lần nữa, chúng ta không hài lòng với nó. 
Ta lại có triển vọng cải tiến nhiều hơn nữa VỚI ý 
tưởng rằng chúng ta sẽ có thể thêm vào, sẽ nâng cấp, 
hoặc có thể gắn thêm càng nhiều thì sẽ càng làm tăng 
thêm hạnh phúc và sự hài lòng của chúng ta. 
Do vậy, việc “lo đối chiếu” này, có nghĩa là ta chuyên 
những cái ta đang có ở hiện tại vào quá khứ, vảo 
tương lai và so sánh những gì ta có với những gì 
người khác có, một trong những nguyên nhân làm cho 
ta không biết ta đang hạnh phúc ở hiện tại. Điều này 
rất có ý nghĩa đối với việc thực hành của chúng ta. 


Trong thiền định bạn để ý thấy răng, mặc dù ta cô 
găng ở yên trong giây phút hiện tại, có găng với hiện 
tại thân như nó là - thậm chí chủ ý đến thân như nó là, 


58 


thì cũng là điều rất khó bởi vì tâm cứ trôi về quá khứ, 
trôi đến tương lai. Chỉ khi nào chúng ta để cho tâm 
lắng đọng và tĩnh lặng trong giây phút hiện tại thì sự 
an lạc bên trong mới khởi sinh. Và khi có sự an lạc 
khởi sinh, thì thật tuyệt vời khi ta được ở trong thời 
điểm hiện tại! 


Nhưng khi tâm bị dao động, bị bận rộn hoặc buồn ngủ 
và không thể ở yên trong giây phút hiện tại được thì 
nó không cảm thấy thoải mái, nó cảm giác như không 
có gì đủ tốt để tập trung vào thời điểm hiện tại nên nó 
tìm kiếm cái gì đó tốt hơn, một điều gì đó còn thiếu 
sót ở đây.Và sự thiếu hài lòng này làm mất đi sự tập 
trung của chính nó. Do đó, khi tâm cứ mãi lang thang 
thì nó sẽ không thê yên tĩnh và sự an lạc sẽ không bao 
giờ phát sinh. 


Trong thực hành thiền, một trong những kỹ năng rất 
cơ bản mà chúng ta phải học, đó là cách tập trung chú 
ý vào giây phút hiện tại, buông bỏ quá khứ và tương 
lai, giữ sự tập trung miên mật để sự an tĩnh bên trong 
có cơ hội khởi sinh. Để đạt được điêu đó, chúng ta 
phải băng dòng với giây phút hiện tại. Chúng ta cần 
phải biết rằng giây phút hiện tại này là đủ, hơi thở này 
là đủ, cơ thể này là đủ. Đủ để ta tiếp tục chú ý. Và khi 
sự chú ý này đã đủ, chúng ta hài lòng, và sự hài lòng 
đó phát sinh. Khi đó, tâm sẽ yên tĩnh và sự an lạc sẽ 
phát sinh. 


59 


Đức Phật khuyến khích ta nên lặp đi lặp lại sự quán 
xét này để xem điều này có thật hay không. Để có 
được sự tĩnh lặng trong giây phút hiện tại thì cần phải 
tập trung, băng lòng, buông bỏ quá khứ và tương lai. 
Nhưng nó có thật sự mang lại cho ta sự hài lòng và an 
lạc không? Điều này được phản ảnh qua sự sinh hoạt 
thường ngày của ta. Chúng ta không ngừng tìm kiếm 
những thiếu sót, những gì ta không có để tiếp tục có 
nó tiếp theo. Và cho răng những thứ đó sẽ mang lại 
cho ta một sự hạnh phúc trồn tìm. 


Chúng ta thấy tâm ta rất nhanh chán, đã có đủ rồi 
nhưng nó không quan tâm, nó không vui, nó lại muốn 
tìm kiếm một cái khác, một cái gì đó hơn cái cũ. Vì 
thế, một trong bốn điều ta thực hành thường ngày là 
tập trung nơi ta đang ở, với bất cứ những gì ta đang 
làm. Hãy cố gắng phát triển sự hài lòng với những gì 
ta có, tập trung chú ý vào những gì ta có thay vì vào 
những gì ta không có. Một trong những cách phát 
triển này là nhìn vào những điều tích cực thay vì tiêu 
cực, đó là lòng biết ơn. Phát triển lòng biết ơn là một 
trong những trạng thái tâm mạnh mẽ tích cực nhất mà 
chúng ta có thể tạo ra. Đức Phật gọi lòng biết ơn này 
là một trong những phúc lành cao thượng trong cuộc 
đời khi ta có nó trong tâm. Lòng biết ơn và sự hài 
lòng luôn đi đôi với nhau. Và thú vị là, trong nghiên 
cứu của các nhà Tâm lý học hiện đại, họ cũng tìm 
thấy những người phát triển thực hành lòng biết ơn và 
tích cực nuôi dưỡng lòng biết ơn trong cuộc sống thì 


60 


họ có điểm số hạnh phúc cao hơn những người không 
có. Và không chỉ họ có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn 
mà họ còn nhìn cuộc sống như một món quả nên họ 
chăm sóc mình tốt hơn, bởi vì họ xem cuộc sống như 
một điều quý giá. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, 
những người tích cực nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với 
những gì họ có được thì có mức năng lượng cao hơn, 
họ có khả năng đối phó với căn bệnh mãn tính hơn 
những người khác và đối phó với tất cả loại bệnh mãn 
tính như cao huyết áp và tiểu đường. Nó cũng cải 
thiện được cách tiếp cận của họ với những thứ họ 
không hài lòng trong cuộc sống và họ có sự đánh giá 
rất cao đối với những điều tốt đẹp họ có được trong 
cuộc đời. 


Qua nghiên cứu những người bị bệnh mãn tính có 
thực hành phát triển lòng biết ơn trong một thời gian, 
cho thấy họ đã có thay đổi về mức độ đau nhức và 
mệt mỏi một cách đáng kế và việc thực hành này cũng 
đơn giản như việc thực hành của Phật tử. Một trong 
những điều thực hành đó là dành thời gian vảo cuôi 
mỗi ngày để hồi tưởng lại ba điều ta đã làm trong suốt 
một ngày để biết ơn: Biết ơn tất cả những ánh đèn 
xanh trên con đường ta đi làm việc hoặc biết ơn thời 
tiết tốt đẹp đã cho ta thực hiện những điều ta mong 
muốn, biết ơn cơ thê của ta đang hoạt động ngày hôm 
nay. Có thể một vài bộ phận trên cơ thể ta không làm 
việc được tốt nên chúng ta chú ý vào những phần làm 
tốt và biết ơn nó. 


61 


Một cách khác đề phát triển thực hành lòng biết ơn là, 
không chỉ ta nhìn lại mỗi ngày mà ta nhìn lại toàn bộ 
quãng đời của mình, nghĩ đến những người đã giúp đỡ 
ta, những sự kiện trong đời sống mà mọi người đã trợ 
giúp và ủng hộ cho ta. Hãy nghĩ đến nó và ghi nhớ 
trong tâm. 


Cách tốt hơn hết là nghĩ đến những người đã giúp bạn 
trong tâm, việc này thậm chí mạnh mẽ và có tác động 
lâu dài hơn chính là nói với họ rằng họ đã giúp bạn. 
Hãy chịu khó viết một lá thư, chịu khó gọi điện thoại 
hay đến gặp người đó. 


Nếu chúng ta hiểu đường lối hoạt động của tâm theo 
cách Đức Phật dạy, chúng ta sẽ hiểu tại sao những 
hành động đó lại có tác động mạnh mẽ đến thế. Bởi vì 
nó cần nhiều thời gian, sự nỗ lực và năng lượng của 
tâm để viết một lá thư, để gọi một cuộc gọi hoặc đến 
gặp người đó. Ta bỏ công sức cho việc bày tỏ này 
càng nhiều thì ta sẽ càng không bị dính mắc nhiều vào 
nó. Do đó, việc trau dồi lòng biết ơn là một trong 
những cách thực hành mạnh mẽ nhất để giúp chúng ta 
được hạnh phúc, được hài lòng với những gì ta có. 


Hai giới mà chúng ta hành trì là giới không trộm cắp 
và giới không tà dâm, hai giới này xoay quanh việc 
khuyến khích ta bằng lòng với những gì ta có hơn là 
tìm những cái ta không có để muốn có. Vì vậy, sự 
bằng lòng này cũng là một trạng thái tâm tích cực, 


62 


mạnh mẽ khác mà Đức Phật đề cập đến như là một 
trong những phước báu cao thượng trong cuộc đời. 


Khi hành thiền và muốn tiến bộ trong thiền định, 
chúng ta phải gia tăng sự băng lòng trong giây phút 
hiện tại. Nếu chúng ta ở yên trong đề mục thiền định 
và không có sự suy nghĩ lung tung thì ta sẽ tìm thấy 
sự bình an. Điều đó chỉ xảy ra khi tâm ta ở trong đề 
mục thiền trong từng khoảnh khắc, nên ta cần phải thư 
giãn và bằng lòng với từng khoảnh khắc như nó là. 
Thiếu sự bằng lòng là một cản trở ngăn chúng ta tiễn 
sâu hơn trong hành thiền. Do Vậy, SỰ bằng lòng này 
không chỉ cần thiết cho cuộc sông mà còn cân thiết 
trong thực hành thiền và nếu chúng ta vun đắp nó 
hàng ngày, nó sẽ cho phép tâm ta đi đến sự tĩnh lặng 
trong thiền định. 


Khả năng tạo ra niềm vui, tạo ra trải nghiệm thú vị 
này chỉ là một khía cạnh của hạnh phúc, một khía 
cạnh của những điều làm cho mọi người nói rằng họ 
cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. 


Một khía cạnh thứ hai mà các nhà Tâm lý học đã nhận 
định như một điều cốt yếu, một yếu tố rất mạnh mẽ 
góp phần vào cảm giác lành mạnh mà mọi người có 
trong cuộc sông, được gọi là “mức độ tham gia'. Có 
bao nhiêu sự tham gia thì có bấy nhiêu thời gian và 
công sức ta dành cho lĩnh vực mà ta nói rằng nó thực 
sự quan trọng đối với chúng ta. Do vậy, nếu tôi hỏi 


63 


bạn: “Cái gì quan trọng nhất trong đời bạn?”, bạn sẽ 
nói rằng, “Gia đình là quan trọng nhất đối với tôi”, 
hoặc “Công việc là quan trọng nhất đối với tôi”, hay 
“Sức khỏe là quan trọng đối với tôi”, hoặc “Cộng 
đồng thực sự quan trọng đối với tôi”, hay “Thực hành 
tâm linh thực sự quan trọng đối với tôi”. Và tôi hỏi 
tiếp: “Vâng, vậy thì bạn tốn bao nhiêu thời gian và 
công sức đề phát triển và duy trì mỗi quan hệ trong 
gia đình bạn? Thực sự bạn đã dành bao nhiêu thời 
gian và công sức để phát triển các phương pháp tu 
hành của bạn. Bao nhiêu thời gian và công sức cho 
công việc của bạn?...”. Tôi không nói cái nào sẽ tốn 
nhiều thời gian hơn cái nào, cái nào bạn nên tập trung 
hơn cái nào. Đây chỉ là những gì mà mọi người nói là 
điều quan trọng đối với họ trong cuộc sống. Vậy, bạn 
đã dành bao nhiêu thời gian và công sức cho những 
điều mà bạn nói là quan trọng đối với bạn? 


Các nhà Tâm lý học đã nhận định, khi chúng ta nói 
điều gì đó là quan trọng đối với ta, mà ta thật sự chưa 
dành nhiều thời gian và công sức cho nó thì “mức độ 
tham gia” có nghĩa là ít hạnh phúc hơn. Một hạnh 
phúc to, một sự thỏa mãn nhiều chỉ đến khi chúng ta 
thật sự đặt trái tim của mình vào những điều mà ta nói 
là quan trọng đối với ta, chứ không ai nói là nó “nên 
làm như thế nào”. Cho nên, nếu chúng ta muốn đạt 
được sự hài lòng thực sự từ những điều đó, thì chúng 
ta phải tốn thời gian và công sức và phải quyết tâm 
VỚI nÓ. 


64 


Có thê nói chúng ta rất sùng đạo. Do đó, trước hết tôi 
hỏi bạn: “Bạn tu tập những gì? Bạn tu bao nhiêu phần 
trăm? Bạn có thường xuyên tu tập không? Loại ưu 
tiên nào bạn dành cho sự tu tập của bạn?”. Chúng ta 
có thê nói: “Cộng đồng Phật giáo rất quan trọng đối 
với tôi, không chỉ tại nơi tôi ở mà với tất cả những 
người đồng tu, những người đang duy trì một cách 
sống tu tập mà tôi hướng tới”. Và tôi hỏi: “Bạn làm gì 
để khuyến khích cách sống như thế? Bản thân bạn đã 
ủng hộ những gì cho cộng đồng Phật giáo”. Đây là 
cách chúng tôi đánh giá mức độ tham gia của bạn vào 
trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng nó không phải là 
những gì người khác nói với chúng ta là nó quan 
trọng, mà là những gì tự ta xác định nó là quan trọng. 
Do vậy, nếu ta không nhận được sự hài lòng như ta đã 
nghĩ hoặc như ta muốn, thì có lẽ ta cần tự hỏi chính 
mình “Tôi có thực sự hiến thân cho điều đó chưa?”. 


Khía cạnh tiếp theo mà các nhà Tâm lý học xác định, 
gọi là “ý nghĩa sống của mỗi người”. Cho dù một 
người sống có mục đích hay không thì điều quan 
trọng là chúng ta có “ở đây” hay không. Và cách mà 
họ làm mọi người suy ngẫm về lý tưởng đó là liệu họ 
có cơ hội để công hiến cho một cái gì to tát hơn việc 
chỉ tìm kiếm phục vụ cho cái ích kỷ; liệu họ có thê 
phục vụ một cách vô vị lợi như đóng góp tài năng, 
thời gian và công sức cho những mục đích cao đẹp 
hơn chính cá nhân họ hay không. Do đó, họ dành thời 
gian và công sức để đóng góp cho Giáo hội như: 


6S 


Trông coi trung tâm, duy trì nơi sinh hoạt. Vì thế, ý 
nghĩa sống của chúng ta được đo lường không phải 
băng những gì chúng ta sẽ đạt được từ điều này trực 
tiếp cho riêng cá nhân, mà chúng ta cảm thấy liên kết 
như thế nào với những thứ chúng ta đang trợ giúp. 


Có một thí dụ rất hay về mức độ tham gia và ý nghĩa 
cuộc sông, đó là các người lính cứu hỏa trong các đám 
cháy rừng ở quanh vùng Perth mà chúng ta thấy nhiều 
lần. Họ thường bị mất lương, thường bị nghỉ việc. Họ 
tự đặt mình vào sự rủi ro. Họ đặt cuộc đời họ vào 
những người họ không hê biết, họ không biết ai sống 
trong ngôi nhà đó nhưng họ sẵn sàng nhận chịu sự rủi 
T0 VỀ mạng sống của mình để cứu những người đó. Và 
nếu bạn hỏi họ cảm thấy thế nào sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ, họ sẽ nói: “Thật tuyệt! Tuy tôi kiệt sức gần 
như đồ bệnh vì hậu quả của đám cháy nhưng tôi vẫn 
cảm thấy tuyệt vời vì tôi đang làm một việc thực sự 
đáng giá”. Trong khoảnh khắc làm điều đó, họ có một 
sự hài lòng to lớn. Không chỉ những người lính cứu 
hỏa mà còn nhiều tình nguyện viên cũng đi làm để 
đảm bảo cho những người trong khu rừng bị cháy có 
thức ăn suốt trong 24 tiếng. Họ không phải là lính cứu 
hỏa chỉ làm việc 8 tiếng một ngày mà họ phải tiếp tục 
làm việc miễn khi nào ngọn lửa còn ở đây. Luôn có 
những người như thế ở đó để chăm sóc khi có người 
bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Tất cả họ đều đang làm 
điều vị tha mà không mong đền đáp, họ có mức độ 


66 


tham gia vào cộng đông rât cao, và họ nói răng, điêu 
đó là quan trọng đôi với họ. 


Hiện nay trong Giáo hội, chúng ta có gây quỹ cuối 
tuần cho những người bị ảnh hưởng do sóng thần. Đó 
cũng là một thí dụ khác rất tốt về những người tham 
ø1a vào một công việc nào đó, công việc làm họ tốn 
thời gian và công sức mà không mong nhận lại thứ gì. 
Những người đã bỏ ra nhiều giờ để chuẩn bị thực 
phẩm và các thứ khác để bán. Nghe thật khôi hài nếu 
bạn nói với ai đó, mô tả công việc mà họ được yêu 
cầu làm vào ngày cuối tuần. Hãy tưởng tượng bạn nói 
với họ: “Bạn nghĩ sao khi ngày mai bạn sẽ đứng trong 
bếp suốt 7 tiếng đến gần sáng mới ngủ, bếp thì nóng 
và bạn sẽ nâu tất cả các món bạn có thê nấu, rồi đem 
đến Trung tâm Phật giáo. Ở đây bạn lại đứng § tiếng — 
có thê dưới tiết trời rất nóng- đề bán suốt ngày cho 
đến khi nào hết các món đó. Và bạn sẽ không lẫy 
đồng nào, bạn chỉ cung cấp, chế biến và bán nó mà 
không nghĩ sẽ nhận được bất cứ điều gì từ nó. Tất cả 
số tiền đó sẽ đến tay của người khác”. Nếu bạn hỏi ai 
đó có thích đi cùng bạn đề có một khoảng thời gian 
vui vẻ làm những chuyện đó không, thì họ sẽ nói: 
“Cái gì? Điên à! Tôi còn nhiều việc tốt hơn để làm cả 
ngày”. Có một số người đã chuẩn bị cho công việc 
cuối tuần đó từ những ngày trước. Họ tham gia vào 
những việc như: Dựng lều, dọn dẹp đống lộn xộn, 
trang trí cho đẹp mắt để mọi người đến mua hàng. Và 
nếu bạn hỏi cảm giác họ như thế nào, họ sẽ nói: “Thật 


67 


tuyệt! Thật đáng giá. Tôi rất vui khi được làm những 

việc này. Nếu có dịp tôi sẽ làm nữa!”. Vậy đó, theo 
nghĩa thế gian thì những việc làm này chăng có ý 

nghĩa gì cả. Những người này có “mức độ tham gia" 

rất cao, không chỉ với Giáo hội mà còn với cộng đồng. 

Số tiền gây quỹ được dành cho các quốc gia mà thậm 

chí họ không có bất kỳ mối liên hệ nào, họ không biết 

một ai, vậy mà họ vui vẻ làm điều đó! 


Để làm được những công việc không kế đến bản thân 
mình như vậy, điều quan trọng là chúng ta làm những 
việc này không phải vì muôn nhận lầy một cái gì đó 
cho cá nhân ta, mà vì muốn góp phần mang lại điều 
tốt hơn cho cuộc sống. Và các nghiên cứu cho thấy 
rằng, khi con người có ba khía cạnh này trong cuộc 
sống của họ là: Niềm vui với những điều tốt đẹp, hoặc 
ít nhất là đủ tiện nghĩ để đáp ứng nhu cầu của họ; khi 
họ có cảm giác rất gắn bó với cuộc sống ở một mức 
độ sâu sắc; và khi họ có cảm giác cuộc sông của họ có 
ý nghĩa vì những gì họ có thể đóng góp cho những 
điều tốt đẹp hơn, thì những người này được báo cáo 
có mức độ hài lòng và sự hoàn thành cá nhân cao nhất 
với đời sống của họ. Họ là những người thực sự hạnh 
phúc. 


Nhưng không có nghĩa là họ hạnh phúc trong từng 
phút, từng ngày, từng năm trong cuộc đời, ngay cả 
người hạnh phúc nhất cũng có sự thất vọng. Chúng ta 
biết rằng, ngay khi ta có thực hành tốt, giữ tâm được 


68 


quân bình thì ta cũng vẫn gặp những điều làm cho ta 
buôn. Khi nghe tin người bạn thân bị bệnh hoặc nghe 
tin ai đó chết, chúng ta cảm thấy rất xúc động. Nhưng 
chúng ta sẽ có khả năng tốt hơn, kiên cường hơn rất 
nhiều để đối mặt với những khó khăn đó trong cuộc 
sông. Tâm ta sẽ có sức mạnh từ hạnh phúc bên trong, 
sức mạnh từ cảm giác hài lòng bên trong. Sống theo 
cách này, cách mà chúng ta được kết nối với những 
người khác, cách mà chúng ta sẵn sàng hy sinh tiện 
nghi của mình để chia sẻ bản thân với người khác, đó 
là tất cả những khía cạnh cơ bản trên con đường tu tập 
của Phật giáo. 


Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đề cập đến Chánh 
Ngữ (Righf Speech), Chánh nghiệp (Righf Action), 
Chánh mạng (Righí LiveliHood). Ngay trong cách 
chúng ta kiếm sống cũng là một phần trên con đường 
tu tập Bát Chánh Đạo, đó là cách kiếm sống vô hại, 
không giết hại, không sát sanh, đó là cách kiếm sống 
hỗ trợ, giúp đỡ cho cuộc sống. Cách này là một phần 
sự tham gia và kết nối của chúng ta với toàn bộ cuộc 
sống. Mọi khía cạnh của Bát Chánh Đạo đều khuyến 
khích ta tự nhận thấy mình không phải là một cá thể 
sống đơn độc trong cái kén của riêng mình, mà là sự 
kết nối ta với mọi sinh vật khác, đặc biệt là với mọi 
con người khác.Và bất cứ sự may mắn nào ta có, ta 
đều chia sẻ nó, dù đó là tài sản vật chất hay tài năng, 
năng khiếu của ta hay đó chỉ là lòng từ của ta. 


69 


Điều mà các nhà Tâm lý học hiện đại công nhận 
nguồn tạo ra hạnh phúc được phản ảnh rất nhiều qua 
quá trình tu tập mà Đức Phật đã khuyến tấn cho các 
hàng đệ tử của mình thực hiện, không chỉ vì hạnh 
phúc của người khác mà còn vì nó tạo ra sự hạnh phúc 
thật sự bên trong chính ta, một hạnh phúc trong chính 
nội tâm ta. Do vậy, nếu lần sau bạn cảm thấy bị lôi 
cuốn ra bên ngoài, bạn cảm thấy muốn đạt một thứ gì 
đó với hy vọng thứ đó sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc 
mà bạn đã bỏ qua bấy lâu nay, thì hãy dừng lại và xem 
xét. Trước hết, hãy đặt câu hỏi về động lực đó. Hỏi 
rằng sự khao khát muốn đạt được những gì không có 
trong thời điểm hiện tại này có nên không. Trước khi 
bạn làm theo sự thôi thúc đó, hãy nhìn lại những gì 
bạn đã có trong cuộc sống của mình. 


Hãy phát triển lòng biết ơn, đôi khi chúng ta cũng nên 
có sự cam kết với chính mình răng: Cho đến khi nào 
tôi có thể suy ngẫm về những gì tôi đã có với lòng 
biết ơn, tôi sẽ không hành động. Hãy dành thời gian 
để cân nhắc xem liệu có bất cứ điều gì bạn định chạy 
theo có thực sự mang lại cho bạn điều mà bạn chưa có 
hay không. Đến khi nào chúng ta băng lòng với những 
gì chúng ta có và không muốn điều gì khác nữa, thì đó 
mới là của cải thực sự của ta, mới là hạnh phúc thực 
sự của ta. 


Đê làm được điêu này, chúng ta phải tiêp tục quán xét 
và đặt câu hỏi với các giả định của ta và liên hệ với 


70 


bât cứ điêu gì trải qua trong cuộc sông với giáo lý mà 
chúng ta đã được nghe. 


Vì vậy, mong thời giáo lý tối nay có thể giúp bạn 
quán xét cuộc sông của chính mình. Nguyện cho tất cả 
các bạn có được sự hạnh phúc trong cuộc sống. 
Nguyện cho tất cả chúng ta đạt tới Niết bản. 


7l 


LỜI CẢM ƠN 


Tôi xin thành kính cảm ơn Ni sư Vayama, người đã 
cho những bài pháp thoại quý giá này. Đây là món 
quà Pháp cao quý nhất. Bằng những dẫn dụ sinh động 
trong thực tế cuộc sống, Ni sư đã mang đến những lời 
dạy sâu sắc và hữu ích cho những người đang tu tập 
chú trọng vào giây phút hiện tại theo truyền thống 
Phật giáo Nguyên thủy. Tôi rất vui mừng vả hân hạnh 
được Ni sư Vayama (thông qua Ni sư Seri) cho phép 
tôi được chuyền ngữ quyên sách này sang tiếng Việt 
và phát hành miễn phí cho những người hữu duyên. 
Con xin được cúng dường quyên sách đã được chuyên 
ngữ này đến Ni sư Vayama như món quả mừng sinh 
nhật lần thứ 69 của Ni sư. Con thành tâm cầu nguyện 
cho NI sư luôn được bình an, hạnh phúc và sớm đạt 
đến Niết bàn. 


Tôi xin thành kính cảm ơn Ayya Dhammananda Theri 
(Ni sư Nguyên Hương), người mà tôi có duyên may 
trong đời được một lần làm thị giả cho Ni sư trong 
ngày Đại LỄ Dâng Y Kathina tại chùa Hương Đạo, 
Fort Worth, Texas, Mỹ vào năm 2018. Mặc dù rất bận 
với Phật sự cũng như sự an tĩnh tu tập trong mùa An 
Cư Kiết Hạ tại Mỹ, nhưng Ni sư vẫn dành thời gian để 
có vấn và chỉnh sửa những đoạn văn mà tôi lúng túng. 


g9) 


Không có Ni sư tôi không thể hoàn thành việc dịch 
quyên sách này. 


Tôi xin cảm ơn người chị của tôi, Huỳnh Ngọc Thủy, 
người đã kết nối duyên lành đề tôi được đánh lễ Ni sư 
Vayama và NI sư Seri ở Patacara Bhikkhum 
Hermitage, Tây Úc. Chị cũng đã kết nối để tôi có 
được sự cho phép từ tác giả - NI sư Vayama - thông 
qua Ni sư Seri, dịch quyền sách Taking Refuge sang 
tiếng Việt. 


Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức cũng như được sự hỗ 
trợ trong quá trình chuyển ngữ quyên sách này, nhưng 
do khả năng bản thân còn nhiều hạn chế nên sẽ không 
tránh khỏi sai sót. Kính mong các bậc Tôn túc và quý 
đọc giả hoan hỷ bỏ qua. 


Thành phố Rạch Giá ngày 30 tháng 7 năm 2021 


Phước Tuệ Huỳnh Ngọc Điệp 


73 


Phần phước thanh cao này xin thành tâm hồi hướng đến 
Ba Má, Thầy tổ và Pháp lữ gần xa. Mong cho các vị đó có 


niềm tin, phước đức và trí tuệ ở mọi nơi. 


Designed & Printed by S&T' Graphic Design & Colour Print 
718 Marshall Road, Malaga WA 6090 
Tel: 9248 1286 - Mob: 0412 199 137 


Email: shern@stcolourprintcom | _www.stcolourprint.com 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmn dharmtmadanam JinaFi 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


Ni Sư Vayama sinh ngày 28 tháng 10 năm 1952 tại Sydney, 
Úc. Ni Sư tốt nghiệp Đại học Sydney ngành Nghiên cứu Xã 
hội. Ni Sư Vayama xuất gia vào năm 1985 tại Sri Lanka, là tu 
nữ giữ 10 giới với thầy truyền giới là Đại lức Piyaratana và 
Sư phụ là Ayya Khema. Ni Sư Vayama đã trải qua mười năm 
thực hành ở Sri Lanka với một Ni sư người Sri Lanka. Năm 
1998, Ni Sư Vayama được Hội Phật Giáo Tây Úc mời về để 
gầy dựng Ni viện Dhammasara ở Gidgegannup. Vào tháng 
10 năm 2009, Ni Sư Vayama đã được thọ giới Tỳ Khưu Ni với 
thầy truyền giới là Ayya Tathaaloka ở Mỹ. Nắm 2010, Ni Sư 
Vayama rời khỏi chức vụ trụ trì ở Ni viện Dhammasara do 
sức khỏe yếu. Hiện nay, Ni Sư là Tỳ Khưu Ni thường trú ở 
Patacara Bhikkhuni Ilermitage ở Jane Brook, Tây Úc. 


